UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÔ HÀ NỘI 
TRƯỜNG CAO ĐĂNG Y TẾ HÀ ĐÔNG 


GIÁO TRÌNH 
DÂN SỐ PHÁT TRIỂN 


Tài liệu đào tạo sơ cấp dân số y tế 


Hà Nội - Năm 2011 


LỜI NÓI ĐẦU 


Dân số và phát triển có vai trò định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, 
hoạt động nhằm làm thay đổi xu hướng hiện tại của dân số cho phù hợp và đảm 
bảo cho sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của toản xã hội và của 
từng ngành, địa phương, cơ sở. Năm vững lý luận và thực tiễn về các chủ trương, 
biện pháp, quy định, hướng dẫn của chính sách dân số sẽ giúp sinh viên sau khi 
ra trường có đủ kiến thức và năng lực trong việc tô chức thực hiện có hiệu quả 
công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình. Đồng thời, có đủ năng lực tham mưu 
cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong việc cụ thể hóa chính sách dân số 


của địa phương cơ sở cho phù hợp với điêu kiện của ngành, địa phương và cơ sở. 


Nhăm kịp thời đáp ứng yêu cầu đào tạo đối tượng sơ cấp Dân số - Y tế, 
một mã ngành mới có ở Việt Nam, chúng tôi đã tiễn hành biên soạn giáo trình 
Dân số và phát triển làm tài liệu học tập cho đối tượng là sinh viên đạt trình độ 


chuyên môn sơ câp Dân sô - y tê. 


Giáo trình được biên soạn theo chương trình giảng dạy sơ cấp Dân số - y tế 
đã được phê duyệt. Giáo trình gồm 6 bài: 


Bài 1: Dân số, lao động và việc làm. 

Bài 2: Dân số và phát triển kinh tế. 

Bài 3: Dân số và giáo dục. 

Bài 4: Dân số và y tế. 

Bài 5: Dân số và bình đẳng giới, an sinh xã hội, chất lượng cuộc sông. 

Bài 6: Dân số và môi trường. 

Đây là giáo trình biên soạn lần đầu dành riêng cho đối tượng sơ cấp Dân số 


Y tế, vì vậy không tránh khỏi những thiếu sót, chúng tôi mong nhận được những 


ý kiến đóng góp quý báu của các nhà khoa học, nhà quản lý và đông đảo bạn đọc. 


Các tác giả 


MỤC LỤC 
Nội dung 
Bài 1. DÂN SÓ, LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM 
L MỎI QUAN HỆ DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM 
1. Mối quan hệ giữa dân số và lao động 


2. Môi quan hệ giữa dân sô và việc làm 


II. PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI QUYÊT MÓI QUAN HỆ DÂN SỐ, LAO ĐỘNG 


VÀ VIỆC LÀM Ở VIỆT NAM 


1.Môi quan hệ giữa dân sô, lao động và việc làm ở Việt Nam 


2. Phương hướng giải quyết mối quan hệ dân số, lao động và việc làm ở Việt Nam 


Bài 2. DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIÊN KINH TẾ 


L MỎI QUAN HỆ GIỮA GIA TĂNG DÂN SÓ VÀ PHÁT TRIÊN KINH TÉ 


1. Gia tăng dân số và tăng trưởng kinh tế 


2. Gia tăng dân sô và sự dịch chuyên cơ câu kinh tê 


3. TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH DÂN SỐ ĐÉN PHÁT TRIÊN KINH TẾ 


Bài 3. DÂN SỐ VÀ GIÁO DỤC 
L ẢNH HƯỞNG CỦA DÂN SÓ ĐÉN HỆ THÓNG GIÁO DỤC 


1. Qui mô và tốc độ gia tăng dân số tác động đến phát triển giáo dục 


2. Cơ câu dân số theo tuổi ảnh hưởng đến phát triển giáo dục 
3. Phân bố địa lý dân cư ảnh hưởng đến phát triển giáo dục 
II ẢNH HƯỚNG CỦA GIÁO DỤC ĐÉN DÂN SỐ 

1. Ảnh hưởng của giáo dục đến quá trình hôn nhân 

2. Ảnh hưởng của giáo dục tới mức sinh 

3. Ảnh hưởng của giáo dục đến mức chết 

4. Ảnh hưởng của giáo dục đến di dân 

Bài 4. DÂN SỐ VÀ Y TẾ 

I. TÁC ĐỘNG CỦA DÂN SỐ ĐỒI VỚI HỆ THÔNG Y TẾ 
1. Tác động của quy mô và tỷ lệ gia tăng dân số đến hệ thống y tế 
2. Tác động của cơ cấu dân số đến hệ thống y tế 

3. Tác động của phân bố dân cư đến hệ thống y tế 


4. Tác động của kế hoạch hóa gia đình đến hệ thống y tế 


Trang 


¬1" +® + %® 


9 
II 
12 
12 
12 
15 
15 
18 
18 
18 
19 
19 
20 
20 
20 
21 
22 
Bất 
23 
23 
24 
24 
24 


II. TÁC ĐỘNG CỦA Y TẾ ĐÉN CÁC QUÁ TRÌNH DÂN SỐ 
1. Y tế tác động tới mức sinh 

2. Y tế tác động tới mức chết và tuổi thọ của người dân 

Bài 5. DÂN SÓ VÀ BÌNH ĐĂNG GIỚI AN SINH XÃ HỘI - CHẤT LƯỢNG 
CUỘC SÓNG 

L VẤN ĐỀ GIỚI, GIỚI TÍNH VÀ BÌNH ĐĂNG GIỚI 

1. Giới và giới tính 

2. Bình đăng giới 

3. Giới và phát triển 

4. Bình đăng giới trong mối quan hệ với dân số 

II. Dân số và an ninh xã hội 

II. DÂN SÓ VÀ CHẤT LƯỢNG CUỘC SÓNG 

Bài 6. DÂN SỐ VỚI MÔI TRƯỜNG 

1. Dân số và tài nguyên 


2. Dân sô và môi trường 


Sáo 
Bi») 
26 


26 
26 
26 
28 
29 
29 
32 
34 
36 
36 
42 


Bài 1. DÂN SỐ, LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM 
Mục tiêu: 


1. Trình bày được môi quan hệ giữa dân số và lao động, giữa dán sô và việc làm. 


2. Phân tích được phương hướng giải quyết mối quan hệ dân số - lao động - việc 
làm ở Việt Nam giai đoạn hiện nay. 


NỘI DUNG 


I. MỎI QUAN HỆ DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM 


1. Môi quan hệ giữa dân sô và lao động 


Dân số và nguồn lao động có mỗi quan hệ gắn bó mật thiết với nhau. Dân số 
là cơ sở tự nhiên hình thành nên nguồn lao động - lực lượng sản xuất chủ yếu của 
xã hội. Nguồn lao động là bộ phận dân số trong tuổi lao động và có khả năng lao 
động - bộ phận dân số chủ lực và năng động nhất trong dân số, nó quyết định và 


chi phôi toàn bộ hoạt động sản xuât của xã hội. 


Môi quan hệ tác động qua lại giữa dân sô và lao động, việc làm có thê biêu 


diễn thông qua lược đô và xem xét trên một sô phương diện chủ yêu sau đây. 


Các quá trình dân số Kết quả dân số 
- Quy mô dân số 
- Cơ câu dân sô theo tuôi, giới 
- Phân bô dân sô 
- Chât lượng dõn sÔỐ 


Các kết quả việc làm Kết quả lao động 
(Cầu lao động) (Cung lao động) 

- Quy mô việc làm - Quy mô nguồn lao động 
- Cơ cầu việc làm - Cơ cầu LÐ theo tuổi, giới 
- Phân bố việc làm - Phân bồ nguồn LÐ 
- Chât lượng việc làm - Chât lượng nguôn LÐ 
- Tỷ lệ thât nghiệp 
- Tỷ lệ có việc làm 


Sơ đồ 2.1: Mối quan hệ giữa dân số và lao động, việc làm 


4 


1.1. Ảnh hưởng của dân số đến nguồn lao động 
* Quy mô, phân bố dân số và quy mô, cơ cầu, phân bố, chất lượng nguôn lao 


động có môi quan hệ mật thiết với nhau. 


- Dân số học thường chia tông dân số ra làm 3 bộ phận hợp thành cơ bản sau 
đây: bộ phận dân số thiếu niên (Pạ.¡), bao gồm tất cả số trẻ em tính từ lúc mới 
sinh ra (0 tuổi) cho đến hết tuổi 14; bộ phân dân số thành niên thường gọi là dân 
số trong độ tuôi lao động (P\s ;o hoặc P\s ¿x) là tất cả những người từ tuổi 15 đến 
đủ tuổi 60 hoặc tuổi 65; bộ phận dân số lão niên (số người giả) (P¿o. hoặc P4s. ), 
là những người từ 60 tuổi hoặc 65 tuôi trở lên, thường gọi là dân số hết khả năng 


lao động. 


Trong điều kiện bình thường, dân số trong độ tuôi lao động (P;:.so) chiếm tỷ 
lệ cao nhất. Số tuyệt đối (quy mô) của nó không những nhiều hơn nhóm dân số 
trẻ (Po.x) và nhóm dân số giả (Pao.) mà trong nhiều trường hợp nó còn nhiều hơn 


tông sô dân của cả 2 nhóm này cộng lại. 


* Cơ cáu theo tuôi và giới tính của dán sô ảnh hưởng đên quy mô, cơ cáu, 


phân bố, chất lượng nguôn lao động. 


- Cơ cấu theo tuổi và giới tính của dân số có ảnh hưởng nhất định đến quy 
mô, cơ câu phân bố, chất lượng nguồn lao động. Một dân cư có SỐ người trẻ dưới 
15 tuổi đông và chiếm tỷ trọng cao trong dân số (thường do mức sinh cao), thông 
thường hàng năm số người gia nhập vào lực lượng lao động nhiều hơn so với số 
người già ra khỏi lực lượng lao động. Điều đó làm cho quy mô nguôn lao động 
không ngừng được tăng lên, cơ cầu lực lượng lao động được trẻ hóa liên tục, 
dòng di chuyển của lao động diễn ra nhiều và mạnh hơn, chất lượng nguồn nhân 
lực sẽ được cải thiện hơn so với một dân cư già, với sỐ người glà chiếm đa phần 
trong dân só. 

* Chất lượng dân số ảnh hưởng đến quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng 
nguôn lao động. 

Chất lượng dân số là những thuộc tính ban chất của dân số bao gồm tông hoà 
các yếu tô thê lực, trí lực và tinh thần của con người phù hợp với quy mô, cơ cấu 


5 


dân số (tuổi, giới tính, phân bó, trình độ học vấn, nghề nghiệp...) và với trình độ 
phát triển kinh tế - xã hội. 
* Vai trò của mức sinh trong sự thay đổi nguôn lao động 


Mức sinh giữ một vị thế rất quan trọng trong sự phát triển dân số, lao động 
và phát triển KT - XH. Tầm quan trọng của nó được nhìn nhận trong vai trò như 
là yêu tố quyết định hình dáng cấu trúc tuổi, giới tính và chi phối những biến đổi 


trong qui mô sự phân bô, tôc độ gia tăng dân sô và lao động. 
* Tác động của mức chết đên nguồn lao động 


Mức chết thay đổi ảnh hưởng đáng kế đến quy mô, cơ cấu, chất lượng và 
phân bố nguồn nhân lực. Tuy nhiên, tác động của mức chết đối với nguồn lao 
động không giống các quá trình dân số khác như sinh đẻ và di dân. Bởi vì, chết 
hầu như phân bố đều trong tất cả các lớp tuổi. Nhìn chung, khi mức chết tăng lên, 
quy mô nguồn lao động thường giảm xuống và tỷ số phụ thuộc có thê giảm theo, 
vì số lượng người già và trẻ em đa phần chết nhiều hơn so với số dân trong tuổi 
lao động. Mức chết giảm xuống, thường mức chết trẻ em và người già giảm theo, 
tuôi thọ trung bình dân cư tăng lên, cung lao động lão niên nhiều hơn. Mặc khác, 
khi mức chết, đặc biệt tỷ suất chết trẻ em giảm sẽ kéo theo sự hạ giảm của mức 
sinh, cung lao động trẻ tương lai giảm xuống, cơ cấu nguồn lao động giả đi và 


chất lượng nguồn lực sẽ bị ảnh hưởng. 
* Tác động của di dân đến nguồn lao động 


Mục đích và động cơ của người di dân chủ yếu là để tìm kiếm công việc làm 
có thu nhập cao. Vì vậy, những người di chuyên đa phần đều là dân cư trong tuổi 
lao động và phần đông trong số họ là nam giới khỏe mạnh có trình độ học vấn, có 
nghề nghiệp và trình độ chuyên môn cao. Do vậy, ở nơi có người đi quy mô, cơ 
cấu, phân bố và chất lượng nguồn nhân lực giảm xuống, cơ cấu lao động thay dồi 
theo hướng giảm tỷ lệ lao động trẻ. Ngược lại, vùng nhập cư nguồn lao động sẽ 
được gia tăng về quy mô và cơ cấu, chất lượng nguôồn nhân lực cũng được cải 


thiện hơn. 


1.2. Ảnh hưởng của nguôn lao động đến dân số 
Cung lao động vùng A tăng lên, có thể do người lao động vùng B khỏe mạnh 


chuyên đến. Đa phần số lao động di chuyên là nam giới khỏe mạnh trong độ tuổi 
còn trẻ, có trình độ học vấn và chuyên môn cao. Điều này làm cho quy mô dân số 
và lao động vùng B giảm xuống, già đi; chất lượng dân số và lao động vùng B 
giảm theo, trong khi dân số và lao động vùng A thì hoàn toàn ngược lại. Sự di 
chuyên lao động - dân số như vậy có thể còn dẫn đến tình trạng cơ cấu dân số và 
lao động của cả hai vùng bị mất cân bằng, ảnh hưởng đến hôn nhân và gia đình. 
Hôn nhân có thể bị đây lùi lại hoặc được thúc đây nhanh hơn, điều đó ảnh hưởng 
đến mức sinh và dân số, lao động tương lai của cả 2 vùng. Trong nhiều trường 
hợp, do cung lao động tăng vượt quá cầu và quy mô nguôn lao động quá lớn đã 
gây nên nhiều áp lực về việc làm. Cạnh tranh trên thị trường lao động để tìm 
kiếm việc làm trở nên khốc liệt hơn. Muốn có việc làm và việc làm với thu nhập 
cao, đòi hỏi những người tham gia vào quá trình lao động phải có trình độ chuyên 
môn cao - tức là lao động phải qua đào tạo. Do vậy, người lao động phải thường 
xuyên phấn đấu học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, kỹ 
xảo của mình nhằm không ngừng đáp ứng được những yêu cầu ngày càng khắt 
khe của công việc. Họ phải giành thời gian nhiều hơn cho học tập, rèn luyện kỹ 
năng nghề nghiệp nên phải trì hoãn việc hôn nhân, đây lùi tuổi kết hôn chậm lại 
và sinh đẻ ít con để đầu tư chăm sóc, nuôi dạy con cái chất lượng hơn. Điều đó 
đưa đến kết quả là mức sinh và qui mô dân số giảm xuống nhưng chất lượng dân 
số được nâng cao hơn. 
2. Mối quan hệ giữa dân số và việc làm 

Dân số vừa là yếu tố của sản xuất nhưng đồng thời nó còn đóng vai trò như 
là yêu tố của tiêu dùng. Là yếu tố của sản xuất, dân số được xem xét như là chủ 
thê quyết định quy mô, phân bố cơ cấu và chất lượng nguồn lao động (cung lao 
động). Là yếu tô của tiêu dùng, qui mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số qui 


định qui mô, cơ câu chât lượng và sự phân bô các ngành, nghê các lĩnh vực hoạt 


động sản xuât của xã hội, chi phôi nội dung, tính chât của việc làm (câu vệ lao 


động) trong toàn bộ nền KTQD'. 


2.1. Ảnh hưởng của dân số đến việc làm 
- Quy mô dân số tăng, nhu cầu về lượng hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng lớn. 


Đê thảo mãn nhu câu tiêu dùng tăng lên do sô lượng dân sô đông hơn đòi hỏi 
phải mở rộng và phát triên sản xuât, đa dạng hóa các ngành nghê hoạt động. Điêu 
đó dân đên sô chỗ làm việc sẽ được tạo ra nhiêu hơn, cơ câu việc làm biên đôi 


theo. 


- Cơ câu dân số quyết định cơ câu tiêu dùng. Mỗi độ tuôi, giới tính, nghề 
nghiệp, nơi cư trú, dân tộc, tôn giáo... đêu có tâm lý, sở thích, môt tiêu dùng khác 


nhau. Nhu cầu tiêu dùng lại rất đa dạng và phong phú. 


- Mức sinh tăng hay giảm đêu gây ra những thay đôi đáng kê trong các 
chương trình, kê hoạch hóa lao động, việc làm và trong nhiêu chiên lược phát 
triên Mức sinh cao, sô trẻ em mới được sinh ra nhiêu, nhu câu tiêu dùng, đặc biệt 


tiêu dùng của trẻ em thay đôi (nhu câu về sữa, đô chơi...). 


2.2. Anh hướng của việc làm đên dân sô 
Quy mô, cơ câu, chât lượng dân sô qui định qui mô, cơ câu phân bô và chât 


lượng việc làm. Đên lượt nó, việc làm tác động trở lại đôi với các quá trình dân 


sô và đưa đên những kêt quả dân sô khác nhau. 
- Việc làm ảnh hưởng đên mức sinh. 


Kinh tế phát triỀn, quy mô sản xuất mở rộng, chỗ làm việc được tạo ra nhiều, 
nhu cầu lao động tăng lên, tìm kiếm việc làm dễ dàng và thuận lợi, điều đó sẽ ảnh 
hưởng rất lớn đến nhận thức và hành vi sinh đẻ của người dân, mức sinh thường 
có xu hướng tăng lên. Ngược lại, việc làm khó tạo ra, tỷ lệ thất nghiệp cao, thanh 
niên đến tuổi lao động không tìm được việc làm hoặc tìm kiếm việc làm khó 


khăn, đa phân người dân không muôn sinh đẻ nhiêu, vì sợ con cái của họ sinh ra 


! Kinh tế quốc dân 


và khi lớn lên bị rơi vào tình cảnh thât nghiệp, không có công ăn việc làm, cuộc 


sông và tương lai của chúng gặp nhiêu khó khăn. 
- Việc làm ảnh hưởng đên mức chết của dân cư. 


Làm việc với cường độ lao động cao trong môi trường khắc nghiệt, độc hại, 


ô nhiêm... sẽ ảnh hưởng đáng kê đên sức khỏe và tuôi thọ, rủi ro vê chêt cao hơn. 
- Việc làm ảnh hưởng đến di dán. 


Những khu vực, ngành nghề là lĩnh vực hoạt động có thu nhập tốt lại tạo ra 
được nhiều chỗ làm việc, cầu về lao động cao, sẽ thu hút lao động từ các vùng, 
miền và ngành nghề khác đến, tạo nên những dòng di chuyển dân cư lớn, kế cả 
những người trong tuổi lao động cũng như ngoài tuôi lao động. Điều đó làm cho 
qui mô, cơ cấu, chất lượng dân số, phân bố dân cư và lao động sẽ có những biến 


đổi nhất định, ảnh hưởng đáng kể đến các chương trình, kế hoạch phát triển. 
- Việc làm ảnh hưởng đến chất lượng dân số 


Cần lao động đơn giản và lạc hậu, lao động thủ công không cần qua đào tạo 
có thê dễ dàng thực hiện, tìm kiếm việc làm dễ... sẽ hạn chế việc nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực, chất lượng dân SỐ. Ngược lại, với những việc làm yêu cầu 
kỹ thuật cao và việc làm thiếu, cạnh tranh tìm việc làm trên thị trường lao động 
khắc nghiệt và khó khăn đòi hỏi người lao động phải phân đấu không ngừng học 
tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo... mới 
đáp ứng được những yêu cầu đặt ra từ phía công việc. Tất cả các quá trình như 
vậy đều tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực 
cả hiện tại và tương lai. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI QUYẾT MỖI QUAN HỆ DÂN SỐ, LAO 
ĐỌNG VÀ VIEC LÀM Ơ VIỆT NAM 
1. Mối quan hệ giữa dân số, lao động và việc làm ở Việt Nam 

Quan hệ dân sô - lao động và việc làm ở nước ta có những đặc trưng sau: 

- Việt Nam có quy mô dân số lớn và phát triển nhanh nên quy mô của nguồn 


lao động cũng rất lớn và thường phát triển nhanh hơn so với tổng dân số. Điều đó 


thể hiện qua số liệu năm 1999 dân số trong tuổi lao động chiếm 58,4% trong tông 
dân số, Dự báo năm 2020 tỷ lệ này là 66,89%. Về số tuyệt đối, năm 1999 nước ta 
có 44.575.504 người trong tuôi lao động, đến năm 2020 dự báo 66.277 000, có 
nghĩa là tăng thêm 21 triệu lao động so với năm 1999. Điều này gây áp lực tạo 
việc làm. 

Quy mô của nguồn lao động không những tăng nhanh hơn so với tổng dân số 
mà còn tăng nhanh hơn so với số chỗ làm việc được tạo thêm. Thập kỷ 90, bình 
quân hàng năm số chỗ lao động được tạo mới chỉ khoảng l triệu nhưng số lao 
động tăng thêm lại khoảng 1,2 triệu. Điều này có nghĩa là cung lao động lớn hơn 
cầu, dẫn tới số thất nghiệp tích luỹ tăng lên và tình trạng thiếu việc làm phổ biến. 
Mặt khác chúng ta cũng bị ảnh hưởng của cuộc khủng khoảng kinh tế thế giới từ 
năm 2008, xuất khâu lao động gặp nhiều khó khăn, trong nước nền kinh tế chậm 
phát triển, nên tạo việc làm trong giai đoạn này quả thực là một bài toán khó đối 
với Chính phủ. 

Bảng 2.1: Hiện trạng giải quyết việc làm ở Việt Nam 


Đơn vị tính : Triệu người 


Năm 1990 11995 |2000 |2005 2006 |2007 2008 


Số người làm việc | 29,412 | 33,030 | 37,609 |42,526 | 43,338 | 44,171 |45,037 


Nguồn: Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 4/2009 
Ghỉ chú: Số lao động làm việc tại thời điểm 1/7 hàng năm 
Bảng 2.2: Cơ cầu nguồn nhân lực các năm Việt Nam 


Đơn vị tính: ? 


Năm KV-I KE-H KE-IHI 
1995 62.0 14.0 24.0 
1999 63.48 11.93 24.59 
2001 60.54 14.41 25.05 
2003 59.04 16.41 24.55 
2005 56.80 17.90 25.30 
Mục tiêu 2010 | 50.0 23-24.0 26-27.0 


10 


2. Phương hướng giải quyết mối quan hệ dân số, lao động và việc làm ở Việt Nam 
Giải quyết việc làm ở Việt Nam hiện nay có thể trên cơ sở định hướng sau: 


- Giảm bớt sức ép về cung lao động nhờ việc đây mạnh kế hoạch hoá gia 
đình, di dân để cân đối giữa vốn lao động và các loại vốn khác, mở rộng xuất 
khẩu lao động. Tăng cường đào tạo nghề, nâng cao chất lượng lao động. 

- Xây dựng và thực hiện hệ thống chính sách kinh tế vĩ mô có hiệu lực thúc 
đây tăng trưởng kinh tế cao đi kèm với tăng nhu cầu về lao động một cách bền 
vững như: Luật và chính sách hỗ trợ cho kinh tế hộ gia đình, tăng đầu tư vào cơ 
Sở hạ tầng và dịch vụ xã hội, tăng tín dụng quy mô nhỏ và đào tạo cho nông dân, 
cho các doanh nghiệp phi nông nghiệp ở nông thôn, doanh nghiệp nhỏ ở thành 
phố và những người làm việc tự dụng, khuyến khích các khu vực kinh tế có khả 
năng tạo việc làm... 

- Duy trì chỗ làm việc cho người đang có việc làm, tránh sa thải hàng loạt. 
Từng bước xây dựng và thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp. 

- Tăng cường các hoạt động hỗ trợ trực tiếp đề giải quyết việc làm cho người thất 
nghiệp và người thiếu việc làm, cho các đối tượng yếu thế trong thị trường lao động. 

- Thực hiện hiệu quả gói kích cầu của Chính phủ, thu hút nhiều lao động trong 
nước 

- Củng cô thị trường xuất khâu lao động sang các nước châu Âu, châu Á, tiêu 
vương quốc Ả rập... 

- Đây mạnh công tác đào tạo nghề và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho người 
lao động. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tự tạo việc làm và có điều kiện them 


gia xuất khâu lao động. 


TỰ LƯỢNG GIÁ 


1. Hãy nêu môi quan hệ giữa dân sô và lao động, giữa dân sô và việc làm? 


2. Phân tích các phương pháp giải quyết mối quan hệ dân số - lao động - việc làm 


ở Việt Nam giai đoạn hiện nay? 


lãi 


BÀI 2. DẪN SÓ VÀ PHÁT TRIÊN KINH TẺ 
Mục tiêu: 
1. Trình bày được những tác động của dân số đến với nên kinh tế. 
2. Trình bày được các mối quan hệ giữa gia tăng dân số và phát triển kinh tế. 


Nội dung 


I. MÓI QUAN HỆ GIỮA GIA TĂNG DÂN SÓ VÀ PHÁT TRIÊN KINH TẾ 
Tăng trưởng kinh tế: là sự gia tăng về sản lượng hoặc thu nhập bình quân 


đầu người của một nước. Sản lượng thường được đo bằng "tổng sản phẩm quốc 
dân" (GNP). Đó là tổng sản lượng hàng hoá và dịch vụ của một nền kinh tế, 
thường được tính theo năm. 

Phát triển kinh tế: là sự tăng trưởng kinh tế kèm theo những thay đổi về phân 
phối sản lượng và cơ cấu kinh tế. Những thay đổi này bao gồm việc nâng cao thu 
nhập cho bộ phận dân cư nghèo hơn, giảm tỷ lệ của nông nghiệp và tăng tương 
ứng tỷ lệ của công nghiệp, dịch vụ trong GNP, tăng giáo dục và đào tạo nghề, áp 


dụng tiến bộ kỹ thuật trong nền kinh tế. 


1. Gia tăng dân số và tăng trưởng kinh tế 
Quan sát mức gia tăng dân số và thành tựu đã đạt được của tăng trưởng 


kinh tế ở các nước hoặc khu vực sẽ thấy một thực tế là: Đối với các nước đã phát 
triển, mức GNP bình quân đầu người rất cao song tỷ lệ gia tăng dân số lại rất thấp 
do mức sinh thấp. Ngược lại, đối với nhiều nước chậm phát triển, trong khi mức 
bình quân GNP đầu người rất thấp thì tỷ lệ gia tăng dân số lại cao (bảng 2.3). 

Bảng 2.3: GNP bình quân đầu người và tỷ lệ gia tăng dân số ở một số 
khu vực, năm 1999, 


GNP/ người Tỷ lệ tăng dân số 
Khu vực R - 
(Đô la Mỹ) (%) 
Bắc Âu 21.500 0,1 
Tây Âu 27.900 0,1 
Bắc Mỹ 28.130 0,6 
Đông Nam á 1.610 1,7 
Tây Phi 340 2,9 
Trung Phi 300 3,0 


Nguồn: Population Reference Bureau.World Population Data Sheet. 1999 


12 


Rõ ràng, mục tiêu kinh tế cốt lõi ở các nước đang phát triển và nhất là các 
nước kém phát triển là phải nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế để nhanh chóng 
cải thiện đời sống nhân dân. 

Vấn đề đặt ra là: Gia făng dân số nhanh hay chậm có ảnh hưởng như thể 
nào đổi với tốc độ tăng trưởng kinh tế ? 

Chúng ta biết rằng năng lực sản xuất và khả năng hiện thực hoá năng lực đó 
quyết định khối lượng Tổng sản phẩm quốc dân, ký hiệu Q. Đến lượt nó, năng 
lực sản xuất lại phụ thuộc vào: Tài nguyên, môi trường - R; Vốn con người - L; 
Vốn vật chất - K và Công nghệ - T. Sự phụ thuộc này có thê biểu diễn đưới dạng 
hàm sản xuất như sau: 

Q=f(R,K,L,T) 

Chúng ta sẽ phân tích ảnh hưởng của dân số tăng nhanh đến tốc độ tăng 
của Q thông qua ảnh hưởng của dân số đến các loại vốn: tài nguyên, vật chất, 
nhân lực và kỹ thuật. 

Khi dân số tăng lên thì lực lượng lao động cũng tăng với tốc độ thường cao 
hơn tốc độ tăng dân số. Một số nguồn tài nguyên như đất đai, mặt nước... lại có 
hạn. Vì thế, số lao động trên một đơn vị diện tích đất đai tăng lên. Điều này có 
thể làm cho tổng sản phẩm tăng lên nhưng sản phẩm bình quân đầu người, thậm 
chí là bình quân cho một lao động lại giảm đi. 

Trong quá trình sản xuất nếu số lao động (L) tăng nhanh hơn nhiều so 
với vốn vật chất (K) thì lượng vốn đó phải dàn trải ra cho nhiều lao động, dẫn 
đến tỷ lệ vốn/ lao động (K/L) giảm xuống. Tăng trưởng dân số nhanh tác động 
trực tiếp làm tăng yếu tố lao động L, nhưng nó có tác động đến quy mô của 
vốn vật chất K và có làm tăng vốn này hay không? Hiển nhiên là có. Bởi vì, 
đối với một quốc gia, tăng nhanh dân số thường là do sinh đẻ nhiều. Do đó, số 
lượng trẻ em trong tông số dân lớn. Vì vậy, quỹ tiêu dùng lớn và quỹ tích luỹ bị 
thu hẹp. Từ đó hạn chế quy mô và tốc độ tăng lên của K. Đây cũng là lý do để 
tỷ lệ K/L nhỏ và tăng chậm. Như vậy, dân số tăng nhanh tác động đến cả tử số 
và mẫu số của tỷ lệ K/L theo chiều hướng làm giảm tỷ số này và do đó làm 


giảm sản lượng đâu ra trên môi lao động. 


13 


Khi dân số tăng nhanh có thể làm cho chất lượng nguồn nhân lực giảm 
xuống hoặc ở mức thấp và hầu như không cải thiện được. Điều này trước hết liên 
quan đến việc cung cấp không đầy đủ dinh dưỡng và chăm sóc y tế cho trẻ em và 
cả người lao động, trình độ học vấn thấp và lao động phần lớn không được đào tạo. 
Do đó, năng suất lao động không cao, khiến cho Tổng sản phẩm quốc dân tăng 
chậm. 

Từ những lập luận trên đây có thể thấy răng: Tăng nhanh dân số ở các 
nước nghèo là bất lợi cho tăng trưởng kinh tế. Kết luận này có thể được chứng 
minh cụ thê hơn thông qua mối liên hệ sau: 

Tỷ lệ gia tăng GNP bình quân đâu người = Tỷ lệ gia tăng GNP - Tỷ lệ gia 
tăng dân số 


Bảng 2.4: Biễn đổi GNP bình quân đầu người 


1990 2025 

Nước |Dânsổ |GNP GNP/người |Dân số GNP GNP/ người 
(Triệu) Triệu USD USD (Triệu) Triệu USD USD 

A D) 10.000 5.000 2 40.000 20.000 

B l 200 200 2 800 400 


Như vậy, năm 1990 GNP/ đầu người nước A cao hơn 25 lần nước B nhưng 
đến năm 2025 khoảng cách này là 50 lần. 

Thực tế cũng chỉ ra rằng, năm 1968 GNP/ đầu người ở các nước nghèo 
thua kém các nước giàu 30 lần thì đến năm 1988 thua kém tới 55 lần. 

Những phân tích ở trên cho thấy các nước chậm phát triển đang ở trong 
vòng luân quân: Để giảm mức sinh, cần phải có điễu kiện vật chất kỹ thuật, cần 
phải phát triển kinh tế, song để có thể phát triển kinh tế lại cần hạn chế tốc độ 
tăng dân số. Quả thật lời giải bài toán này không đơn giản. Tuy vậy, một số nước 
chậm phát triển đã đạt được những thành tích khá quan trọng trong việc giảm tốc 
độ tăng dân số và nâng cao tuổi thọ bình quân. Một trong những nguyên nhân 
dẫn đến thành công ở các nước này là có những chính sách hợp lý nhằm phát 


triển giáo dục, y tế và đầy mạnh chương trình kế hoạch hoá gia đình. 


14 


2. Gia tăng dân số và sự dịch chuyền cơ cấu kinh tế 
Phát triển kinh tế đòi hỏi không những tăng trưởng kinh tế mà còn cả dịch 


chuyển cơ cầu của nền kinh tế theo hướng công nghiệp hoá và hiện đại hoá dẫn 
đến dịch chuyên cơ cấu lao động. Thí dụ, ở Mỹ, năm 1870, lao động nông nghiệp 


chiếm 53,5% tổng số lao động. Đến năm 1990, tỷ lệ này chỉ còn dưới 3%. 


3. TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH DÂN SỐ ĐÉN PHÁT TRIẾN KINH TẾ 
1. Vai trò của chính sách kinh tế "Không phù hợp" trong vấn đề việc làm 


của đất nước là gì? Không phù hợp ở đây có ý nghĩa là các chính sách đó (với 
chủ ý tốt) đã gây ra những hậu quả tiêu cực không mong muốn đối với cầu lao 
động và với những vấn đề về kinh tế hiện tại của chúng ta. 

2. Vai trò của các chính sách dân số không phù hợp, mà các chính sách đó 
không làm chút gì cho tăng trưởng dân số là gì? 

3. Liệu có thê nói rằng sự tăng trưởng dân số vừa phải là một giải pháp và mọi 
vấn đề sẽ được quan tâm đến mặc dù có các chính sách kinh tế không phù hợp. 

4. Sẽ có được các chính sách kinh tế tốt mà không cần làm bất cứ một cái gì 
về tăng trưởng dân số để đủ giải quyết tất cả các vẫn đề của đất nước hay không? 

5. Liệu một quốc gia sẽ phát triển tốt hơn nếu có cả chính sách kinh tế tốt và 


chính sách dân sô mạnh mẽ? 


Hình 2.2: Phân tích cung - cầu, ảnh hưởng của các chính sách kinh tế và dân số 


15 


Dưới đây là tác động có thể của mỗi một trong những lựa chọn trên: 
1. Giai đoạn ban đầu: 

Bắt đầu với đường cung S¡ và đường cầu D¡, hay giai đoạn ban đầu có sự 

cân bằng tại điểm A và mức tiền công tại W¡. 
2. Chính sách dân số không phù hợp và các chính sách kinh tế nghèo nàn: Điều 
này đặc trưng cho tình trạng hiện thời của Philippine và nó được phản ánh thông 
qua các đường đồ thị mà ở đó đường cung lao động S¡ đã dịch chuyển một chút 
sang bên phải do lực lượng lao động tăng trưởng nhanh, mà đến lượt mình, lực 
lượng này tăng nhanh do dân số tăng nhanh và mức sinh đẻ cao. Tuy nhiên, 
đường cầu D; lại không dịch chuyền ra phía ngoài nhiều như vậy, biểu thị răng 
cầu về lao động tăng lên không nhiều do ảnh hưởng của các chính sách kinh tế đã 
có xu hướng hạn chế sự tạo ra việc làm. Đây là những hậu quả không lường trước 
các chính sách có xu hướng bảo hộ các ngành sản xuất công nghiệp, và mặc dù 
không đề cập đến, dẫn tới việc dịch chuyển vốn trong quá trình sản xuất. Như 
vậy, tại điểm cân băng B, chúng ta sẽ có mức tiền công W¿. 

3. Các chính sách kinh tế tốt và chính sách dân số không phù hợp: 

Điều gì sẽ xảy ra nếu thay vào đó chúng ta có các chính sách kinh tế tốt 
riêng lẻ, trong khi cho phép các vẫn đề dân số tự đi theo cách tính riêng của nó? 
Đường cung về lao động có thể sẽ vẫn giữ nguyên (S›), nhưng vì các chính sách 
kinh tế tốt đã có thể tạo ra nhiều việc làm hơn, nên đường cầu của chúng ta thực 
tế sẽ dịch chuyền rất nhiều sang bên phải (D;) và chúng ta sẽ đạt được điểm cân 
bằng tại C với mức tiền công W¿. Nếu trường hợp này xảy ra, thì các chính sách 
kinh tế tốt sẽ mang lại cho chúng ta điều tốt đẹp hơn, thậm chí cả khi chúng ta 
không có chính sách dân số mạnh. Có lẽ những người nói rằng "nếu chúng ta có 
các chính sách kinh tế tốt, chúng ta sẽ không còn có các vấn đề này và chúng ta 
sẽ tốt hơn" là đúng. Chúng ta sẽ có lực lượng lao động với tiền công thực tế được 


tăng lên. 


16 


4. Các chính sách kinh tế tốt và chính sách dân số phù họp: 

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta cũng có chính sách dân số phù hợp 
làm giảm bớt sự tăng trưởng dân số? Nói cách khác, thay vì đường cung dịch 
chuyên quá nhiều sang bên phải (Sz), thì sự tăng trưởng dân số vừa là phải và bởi 
vậy, sự tăng trưởng cung lao động vừa phải, sẽ ở tại vị trí Sx, và các chính sách 
kinh tế tốt giúp tạo ra việc làm có năng suất hơn và cho nên, cầu lao động lại trở 
lại D;. Điểm cân bằng D và mức tiền công W¿ rõ ràng tốt hơn so với Ws hay W¿. 

Nhận định cho rằng, các chính sách kinh tế "xấu" là nguyên nhân của tất cả 
các vấn đề chỉ đúng phần nào, như vậy điều chỉnh các chính sách kinh tế chỉ là 
một phần của câu trả lời. Cũng còn có cơ hội để làm tốt hơn và chính bằng cách 
làm một điều gì đó đối với sự tăng trưởng dân số. Điều này mô tả một cách đơn 
giản về những điều mà một phân tích cân đối hơn có thê chỉ ra. Kết luận đưa ra 
là, vấn đề tranh luận ở đây thực ra không phải là vấn đề giữa chính sách dân số 
phù hợp và các chính sách kinh tế tốt. Trong thực tế, những chính sách tốt có thê 
được xác định là một chính sách mà trong đó bao gồm cả các chính sách kinh tế 
tốt và chính sách dân số phù hợp, bởi vì tất cả các chính sách này cấu thành cả 
gói chính sách. Do đó, mục đích sẽ phải là kết hợp chính sách dân số với các 


chính sách kinh tế để có thể đưa đến cuộc sống tốt hơn hay phát triển hơn. 


TỰ LƯỢNG GIÁ 


1. Các tác động của dân sô đôi với nên kinh tê? 
2. Trình bày các môi quan hệ giữa gia tăng dân sô và phát triên kinh tê? 


3. Hãy nêu tác động của chính sách dân số đến phát triển kinh tế? 


17 


Bài 3. DÂN SỐ VÀ GIÁO DỤC 
Mục tiêu: 
1. Trình bày được những tác động của dân số đến số lượng và chất lượng của 
hệ thống giáo dục, y tế và tác động của hệ thông giáo dục, y tế đến mức sinh, 
mức chết, đặc biệt là chết trẻ em và đi cư. 
2. Trình bày được khái niệm về giới tính, giới, bình đẳng giới, phân biệt sự 
khác nhau giữa giới và giới tính. 
3. Mô tả được mối liên quan giữa giới và phát triển, ảnh hưởng của gia tăng 
dân số quá nhanh đối với bình đẳng giới và ảnh hưởng của bình đăng giới với 
phát triển dân số. 


NỘI DUNG 


I.ẢNH HƯỚNG CỦA DÂN SÓ ĐÈN HỆ THÔNG GIÁO DỤC 
1. Qui mô và tốc độ gia tăng dân số tác động đến phát triển giáo dục 

Tác động trực tiêp thê hiện ở chỗ: qui mô dân sô lớn là điêu kiện đê thúc 
đây mở rộng qui mô của giáo dục. Nếu tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường trong 
tổng số dân (ký hiệu là e) tương đối ổn định hoặc giảm rất chậm thì quy mô của 
nhu cầu giáo dục phô thông (E) phụ thuộc vào quy mô dân số (P). 

Ta có phương trình: 


E=Pxe (3.1) 


Do đó việc tăng hay giảm qui mô dân sô sẽ ảnh hưởng trực tiêp đên việc 
tăng hay giảm quy mô nhu câu giáo dục. Ở nước ta, do quy mô dân sô tăng 


nhanh nên số lượng học sinh phô thông cũng không ngừng tăng lên. 


18 


Bảng 3.1: Quy mô dân số và số học sinh phổ thông thời kỳ 1979 - 2008 


1979- |1989- |1995- |1999- [2001- |2004- |2005- P006 [| 2007- 
Nội dung 
1980 |1990 |1996 |2000 |2002 |2005 |2006 P007 2008 
Quymô dânsố | 54 | 65 74 TT 79 8l 83 84 85 
Số học sinh phổ l6 : 
thông 116 | 12,5 | 15,6 | 177 17 | 1725 | 16,76 3 ỗ 
7 


Nguôn: Tổng cục Thống kê, năm 2008 

Theo phương trình (3.1) ta có: E/Eo = P.e/Po.eo = (P1/P,). (e¡/eo) 

Thay số ta có: 15,8/11,6 = 85/54. (e/e,) —> 136,2%% = 157,3% * 86,5% 

Như vậy sau 29 năm, số học sinh phổ thông tăng 36,2% là do dân số 
tăng lên 57,3% và tỷ lệ đi học trong tổng số dân giảm 13,5%. Rõ ràng là, ngay 
cả khi tỷ lệ đi học trong tổng số dân giảm xuống, số học sinh tăng lên đáng kể 


là do dân số tăng quá nhanh. 


2. Cơ cầu dân số theo tuổi ảnh hưởng đến phát triển giáo dục 


Trong ví dụ nêu trên, giả sử rằng tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học của 
nước B chỉ có 15% thì số trẻ em trong tuổi đi học của nước B chỉ là 9,78 triệu 
(65,2 triệu x I5% chứ không phải là 12,5 triệu như đã tính toán ở trên. Rõ 
ràng là cơ câu dân số trẻ làm cho nhu cầu giáo dục lớn. ở hầu hết các nước 
đang phát triển, do mức sinh cao nên cơ cấu dân số trẻ, tháp tuổi dân số có đáy 
mở rộng. Do đó qui mô của nền giáo dục tương ứng với dân số này có số học 
sinh Tiểu học > HHCS > THPT. Ngược lại ở những nước có cơ cấu dân số già 
cấu trúc của nền giáo dục tương ứng sẽ có số lượng học sinh Tiểu học < 


THCS < THPT. 


3. Phân bố địa lý dân cư ảnh hưởng đến phát triển giáo dục 


Ở thành thị và các vùng đông dân, kinh tế thường phát triển hơn. Vì vậy, 
ở những nơi này hệ thống giáo dục cũng phát triển hơn, nên trẻ em có nhiều 


cơ hội được đến trường hơn những vùng kém phát triển dân cư thưa thớt. 


19 


Ngoài ra, một số quốc gia không chú ý đến sự phát triển giáo dục ở các vùng 
hẻo lánh và nhiều giáo viên cũng không muốn đến làm việc ở các vùng này. 
Mật độ dân số cũng ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng của giáo dục. Mật 
độ dân số quá lớn, số trẻ em đến tuổi đi học cao gây ra sự quá tải, thậm chí 
phải học cả ca 3. Ngược lại ở nơi dân cư quá thưa thớt, số trẻ em trong tuổi đi 
học không nhiều, khoảng cách từ nhà đến trường lớn cũng là một yếu tố gây 


khó khăn cho ngành giáo dục. 


II ẢNH HƯỚNG CỦA GIÁO DỤC ĐÉN DÂN SỐ 
1. Ảnh hưởng của giáo dục đến quá trình hôn nhân 
Ảnh hưởng của giáo dục đến hôn nhân thể hiện qua quyền lựa chọn bạn 
đời, tuổi kết hôn lần đầu và ly hôn. Những người có trình độ học vấn cao, họ 
có hiểu biết sâu sắc về giá trị gia đình, con cái, họ có điều kiện để tự do tìm 
hiểu bạn đời phù hợp với bản thân. Mặt khác, để đạt được một trình độ học 
vấn nhất định họ phải mất một khoảng thời gian đi học khá dài, do vậy họ 
thường có xu hướng kết hôn muộn. Thanh niên nam nữ có trình độ học vấn 
cao, đặc biệt là phụ nữ, có quyền tự do lựa chọn người bạn đời mà mình sẽ 


chung sống, lựa chọn thời điểm kết hôn và quyết định ly hôn khi cần thiết. 


2. Anh hưởng của giáo dục tới mức sinh 
Trên thê giới có rât nhiêu công trình nghiên cứu ảnh hưởng của giáo dục 


đến mức sinh. Hầu hết các công trình nghiên cứu đều khăng định rằng giáo 
dục có vai trò quyết định trong việc giảm mức sinh, ảnh hưởng của giáo dục 
đến mức sinh được thể hiện như sau: Nâng cao trình độ học vấn sẽ làm thay 
đổi nhận thức về việc sinh đẻ, về số con và thời điểm sinh con. Điều đó thúc 
đây sự tự nguyện sử dụng các biện pháp tránh thai, làm giảm mức sinh. Số 
lượng trẻ em sinh ra ít lại tạo điều kiện để phụ nữ nâng cao trình độ học vấn. 


Trình độ học vân cao lại là điêu kiện tiên đê đê hạ thâp mức sinh. 


Tác động của trình độ học vân dân cư đên mức sinh có thê biêu diễn tóm 


tắt theo hình đưới đây: 


20 


Nguyện vọng sinh đẻ: 


MỨC 
SINH 


Mùchữ Chưatốtnghip  Tiểuhọc TH cơ sở THPT+ 
tiêu học 


Hình 3.2. Tỷ lệ phụ nữ sinh con thứ 3 trở nên 


3. Ảnh hưởng của giáo dục đến mức chết 
Trình độ giáo dục có ảnh hưởng đặc biệt đến mức chết trẻ em. Hầu hết các 


công trình nghiên cứu về mức chết trẻ em ở các nước đang phát triển đều cho 
rằng trình độ giáo dục, đặc biệt là giáo dục của phụ nữ là "chìa khóa" để giảm 
mức chết trẻ em. Theo số liệu điều tra nhân khẩu học giữa kì 1994 thì tỉ suất chết 
trẻ em dưới I1 tuổi là 80,32 phần nghìn với con của các bà mẹ mù chữ: 50,77, 
phân nghìn với con của các bà mẹ chưa hết cấp I: 33,88 phần nghìn với con của 


21 


các bà mẹ hết THCS và 31,69 phần nghìn với con của các bà mẹ hết THPT trở 
lên. Sở dĩ có tình trạng trên là vì phụ nữ có trình độ học vấn thấp thường sinh 
nhiều con hơn, khoảng cách giữa hai lần sinh thường ngắn hơn 24 tháng. Đồng 
thời những phụ nữ có trình độ học vấn thấp thường Ít hiểu biết cách nuôi con và 
phòng chống các bệnh tật, có thu nhập thấp nên không có điều kiện để chăm sóc 


con tốt hơn khi bị ốm đau. 


4. Ảnh hưởng của giáo dục đến di dân 
Giáo dục còn ảnh hưởng đến di dân, đặc biệt là di dân từ nông thôn ra thành 


thị. Trong đại bộ phận các nước đang phát triển, thành thị là nơi có điều kiện 
sông tốt hơn ở nông thôn và dễ kiếm việc làm hơn. Do đó những người có trình 
độ học vấn ở nông thôn thường có xu hướng di cư ra thành thị làm ăn sinh sống. 
Điều này là nguyên nhân căn bản của căn bệnh "chảy máu chất xám" ở các vùng 
nghèo hiện nay. Tuy nhiên, những cuộc di dân có tô chức của những người có 
trình độ học vấn và trẻ khỏe đi xây dựng các vùng kinh tế mới cũng góp phần 


thúc đây giáo dục ở các vùng kinh tế mới phát triển. 


TỰ LƯỢNG GIÁ 
1. Hãy nêu những tác động của dân số đến số lượng và chất lượng của hệ 
thống giáo dục, y tế? 
2. Trình bày tác động của hệ thống giáo dục, y tế đến mức sinh, mức chết, 
đặc biệt là chết trẻ em và di cư? 
3. Khái niệm về giới tính, giới, bình đẳng giới, phân biệt sự khác nhau giữa 
giới và giới tính? 
4. Mô tả mỗi liên quan giữa giới và phát triển, ảnh hưởng của gia tăng dân số 
quá nhanh đối với bình đẳng giới và ảnh hưởng của bình đẳng giới với phát 


triên dân sô? 


VÀ? 


BÀI 4. DÂN SÓ VÀ Y TẾ, 
Mục tiêu 


1. Trình bày được những tác động của dân số đối với hệ thống y tế 
2. Trình bày được các tác động của y tế đến các quá trình dân số 


Nội dung 


I. TÁC ĐỘNG CỦA DÂN SÓ ĐỎI VỚI HỆ THÓNG Y TẺ 

Sự phát triển của hệ thống y tế của mỗi quốc gia phụ thuộc vào các yếu tô sau: 

+ Trình độ phát triển kinh tế, xã hội (công nghiệp, nông nghiệp, thương mại 
khoa học - kỹ thuật...). 

+ Điều kiện vệ sinh môi trường (môi trường sinh thái). 

+ Tình hình phát triển dân số (qui mô, tốc độ gia tăng, cơ cấu, phân bố dân số) 

+ Chính sách của Nhà nước đối với y tế và các điều kiện chăm sóc sức khỏe 
nhân dân (chính sách đầu tư, đào tạo cán bộ, động viên các nguồn lực...) 

Như vậy dân số là một yếu tố có tính chất khách quan và cùng với các yếu 
tố khác, nó qui định sự phát triển của V tế về số lượng, chất lượng, hiệu quả cũng 


như cơ câu của ngành y tê. 


1. Tác động của quy mô và tỷ lệ gia tăng dân số đến hệ thống y tế 
Nhiệm vụ của hệ thống V tế là khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho 


nhân dân. Vì vậy qui mô dân số quyết định số lượng y bác sỹ và số lượng cơ sở y 
tế. Nếu ta gọi H là số lần khám và chữa bệnh của một người dân trong một năm 
(cầu về dịch vụ y tế của một người dân). D là tổng số lượt người khám và chữa 
bệnh trong năm đó (tổng cầu về dịch vụ V tế của một nước trong một năm). Ta có 
D=PH. 

Rõ ràng, nếu H không đổi thì tổng cầu D tỷ lệ thuận với số dân (P) và gia 
tăng theo tỷ lệ gia tăng của quy mô dân số. Mặt khác, dân số tăng quá nhanh sẽ 
dẫn đến số lần khám và chữa bệnh c ủa một người (H) tăng lên và do đó làm cho 


tổng cầu (D) tăng lên. Thật vậy, dân số tăng nhanh lại tập trung ở nước nghèo, 


VÁS) 


khả năng dinh đưỡng hạn chế, tỷ lệ mắc bệnh tăng lên, trước hết là bệnh suy dinh 
dưỡng. Dân số đông và tăng quá nhanh dẫn đến nhà ở thêm chật chội, vệ sinh 
không đảm bảo, nhất là nguồn nước sinh hoạt. Dinh dưỡng kèm và môi trường bị 


ô nhiễm là những điều kiện thuận lợi cho bệnh tật phát triển. 


2. Tác động của cơ cầu dân sô đên hệ thông y tê 
Cơ câu dân sô theo giới cũng có tác động đên y tê. Do các đặc điêm tâm lý, 


sinh lý và các nhu cầu khác nhau của phụ nữ và nam giới trong cuộc sống nên 
tình trạng ốm đau, bệnh tật, nhu cầu kế hoạch hóa gia đình của phụ nữ khác nam 
giới. Như vậy, tương tự các bảng tỷ suất chết đặc trưng theo tuổi cũng có thể xây 
dựng các bảng phản ánh tỷ suất mắc các bệnh nói riêng và nhu cầu dịch vụ y tế 
nói chung theo từng lứa tuổi, từng giới. Các bảng này cùng với quy mô, cơ cầu 
dân số sẽ xác định nhu cầu dịch vụ y tế trong năm. Đó là cơ sở hình thành quy 


mô và cơ câu của hệ thông y tê. 


3. Tác động của phân bố dân cư đến hệ thống y tế 
Ở các khu vực địa lý khác nhau như đồng bằng, miền núi, thành thị, nông 


thôn có sự khác nhau về điều kiện tự nhiên, về kinh tế - xã hội nên có cơ cấu 
bệnh tật khác nhau. Ví dụ: ở vùng đồng bằng, vùng ven biển miền Bắc Việt Nam 
thì các bệnh đường tiêu hóa, bệnh hô hấp là phổ biến, nhưng ở vùng núi cao thì 
bệnh sốt rét, bệnh biếu cô lại là bệnh cần quan tâm phòng chống. Các bệnh xã hội 
nguy hiểm và hay lây lan như giang mai, hoa liễu, AIDS... thường tập trung ở các 


thành phô lớn có mật độ dân sô cao. 


4. Tác động của kế hoạch hóa gia đình đến hệ thống y tế 
Mức sinh cao, dân số phát triển mạnh đã dẫn tới việc xuất hiện nhu cầu kế 


hoạch hóa gia đình và hình thành bộ phận dịch vụ kế hoạch hóa gia đình trong 
ngành y tế. Theo thời gian, bộ phận này đã và sẽ ngày càng phát triển vì số lượng 
người sử dụng dịch vụ này ngày càng tăng. Cùng với việc thực hiện dịch vụ có 
tính kỹ thuật, các cán bộ y tế còn phải tuyên truyền trong nhân dân về dân số/ sức 
khỏe sinh sản/ kế hoạch hóa gia đình. Ngành y tế cũng đã tiến hành sản xuất và 


phân phối rộng rãi các phương tiện tránh thai. Sức ép của gia tăng dân số đã làm 


24 


biên đôi cơ câu hoạt động và cơ câu tô chức của ngành y tê. Chỉ có hiệu biệt và dự 
đoán được xu hướng vận động của sô câu và cơ câu của nó đôi với hệ thông y tê mới 


có thể xây dựng một hệ thống y tế đáp sứng nhu cầu và hoạt động có hiệu quả. 


H. TÁC ĐỘNG CỦA Y TẾ ĐỀN CÁC QUÁ TRÌNH DẦN SỐ 
1. Y tế tác động tới mức sinh 
Những thành tựu của ngành y tế có thể làm đảo lộn quá trình sinh sản 
truyền thông của loài người. Việc chữa bệnh vô sinh cho ra đời những đứa trẻ 
từ ống nghiệm và hình thành dịch vụ đẻ thuê, một mặt cho thấy khả năng chủ 
động của loài người trong lĩnh vực này. Mặt khác, cũng làm nảy sinh các vấn 
đề đạo đức, pháp lý, xã hội. Song khối lượng công việc to lớn nhất mà ngành 
dân số thực hiện trong lĩnh vực này là mỗi năm chăm sóc cho hàng triệu bà 
mẹ mang thai, hỗ trợ hàng triệu trẻ em ra đời và phục vụ ngày càng nhiều 
nØười muốn kế hoạch hóa gia đình. Có thể nói, trong việc hạn chế mức sinh, V 
tế đóng vai trò trực tiếp và quyết định cuối cùng. Bởi vì mọi giải pháp kinh tế 
- xã hội, giáo dục tuyên truyền, hành chính - pháp luật mới chỉ có tác động đến 


thái độ, nhận thức, chỉ có y tế mới giúp đỡ trực tiếp hành vi hạn chế sinh đẻ. 


Ngành y tế đã đóng góp trực tiếp trong việc tạo ra phương tiện, phương 
pháp hạn chế sinh đẻ và tổ chức dịch vụ tránh thai, tránh đẻ. Hiện nay các 
phương pháp phương tiện kế hoạch hóa gia đình khá phong phú, bao gồm các 
phương pháp tránh thai tạm thời (dụng cụ tử cung, bao cao su, thuốc tiêm, 
thuốc uống...) và các phương pháp tránh thai vĩnh viễn (Đình sản nữ, đình sản 
nam...). Ngành y tế thế giới đang cô gắng đa dạng hóa phương tiện và phương 
pháp tránh thai để có thể đa dạng hóa kênh phân phối và mở rộng sự lựa chọn, 
tìm kiếm phương pháp phù hợp nhất cho người sử dụng. ý nghĩa trực tiếp và 
quyết định của y tế trong việc giảm mức sinh đã được nhiều công trình ghi 
nhận thông qua sự phụ thuộc lẫn nhau giữa mức sinh và tỷ lệ áp dụng các biện 
pháp tránh thai của dân cư. Chăng hạn, năm 1995, căn cứ vào số liệu của 32 
nước phát triển, người ta đã ước lượng mối quan hệ giữa CBR, TFR và CPR 


theo công thức: CBR = 48,4 - 0,44 CPR và TER = 7,34 - 0,07 CPR. 


2Ó 


2. Y tế tác động tới mức chết và tuôi thọ của người dân 
Tác động của y tế đến mức chết đặc biệt thấy rõ ở các nước đang phát 


triển nhờ sử dụng rộng rãi y tế dự phòng, không đắt tiền nhưng hiệu quả đạt 
rất cao. Thậm chí, nhiều học giả còn cho rằng sự giảm mạnh mẽ tỷ suất chết 
thô sau đại chiến thế giới lần thứ hai là thành tựu riêng của y tế. Theo họ có 
thể làm giảm mức chết mà không cần chờ tiến bộ của kinh tế. Chỉ cần Nhà 
nước lưu tâm cấp kinh phí thích đáng cho ngành y tế. Ý kiến trên đây chưa 
thật chính xác, nhưng rõ ràng là y tế góp phần rất quan trọng đảm bảo cho quá 
trình tái sản xuất dân số diễn ra hiệu quả và hợp lý. 
TỰ LƯỢNG GIÁ 
1. Trình bày những tác động của dân số đối với hệ thống y tế? 
2. Hãy nêu các tác động của y tế đến các quá trình dân số? 
BÀI 5. DẪN SÓ VÀ BÌNH ĐĂNG GIỚI 

AN SINH XÃ HỘI - CHẤT LƯỢNG CUỘC SÓNG 
Mục tiêu 
1.Trình bày được các khái niệm về giới tính ,giới và bình đăng giới. 
2.Trình bày được các ảnh hưởng của bình đẳng giới trong mối quan hệ với 
dân số. 
3.Trình bày được khái niệm về an sinh xã hội và thực trạng an sinh xã hội ở 
Việt Nam. 
4.Trình bày được khải niệm và các chỉ số về chất lượng cuộc sống. 


Nội dung 


I. VẤN ĐÈ GIỚI, GIỚI TÍNH VÀ BÌNH ĐĂNG GIỚI 
1. Giới và giới tính 
- Khái niệm giới tính (giống, sex): 


26 


Giới tính là các đặc điêm về câu tạo cơ thê, liên quan đên chức năng sinh 
sản của phụ nữ và nam giới. Đây là những đặc điêm mà phụ nữ và nam giới 


không thê hoán đôi cho nhau được. 

Đặc điêm sinh học khác nhau giữa Nam giới và Phụ nữ là: Nam giới có 
tinh trùng, có thê gây có thai, nhưng nam giới không thê mang thai được. Phụ 
nữ có buông chứng, có kinh nguyệt, có thê mang thai, sinh con và cho con bú. 

Giới tính của mỗi người là không thay đối trong suôt cuộc đời. Đàn ông, 
đàn bà trên thế giới này về câu tạo sinh học, giải phẫu đều giỗng nhau. 

Tỷ sô giới tính khi sinh, nêu không có sự tác động vào giới khi thụ thai 
và mang thai, thì cứ 100 bê gái được sinh ra sẽ có khoảng 105 bé trai. 

Điêu 5 của Luật Bình đăng giới của Việt Nam ghi rõ: “giới tính chỉ các 
đặc điêm sinh học của Nam và nữ”. 

“Giới tính là sự khác biệt đã được xác định vê mặt sinh học giữa phụ nữ 
và nam giới và mang tính phô biên” (theo ILO). 

- Khải niệm giới (gender): 
Là các đặc điêm về mặt xã hội liên quan đền vị trí, tiêng nói, vai trò, công việc 
của phụ nữ và nam giới trong gia đình và xã hội. Đây là nhũng đặc điêm mà 


phụ nữ và nam giới có thê hoán đôi cho nhau được. 


Vai trỏ giới: Là những hoạt động khác nhau mà xã hội mong muôn phụ nữ vả 


nam giới thực hiện. Đó là các hành vi cụ thê, các công việc cụ thê mà xã hội 


trông chờ ở môi người với tư cách là nam giới hay phụ nữ, như vai trò sản xuât, 


nuôi dưỡng con cái, vai trò sinh sản, vai trò tham gia các công việc của cộng 


đồng 


Nhạy cảm giới: Là sự nhận thức đây đủ và đúng đăn về nhu câu, vai trò, 


trách nhiệm khác nhau của phụ nữ và nam giới. 


Trách nhiệm giới: Là việc nhận thức được các vân đê về giới, sự khác biệt 


giới và nguyên nhân của nó, từ đó đưa ra các biện pháp tích cực nhăm giải quyêt 


và khắc phục mọi bât bình đăng trên cơ sở gIới. 


VI, 


Định kiến giới: Là những suy nghĩ của mọi người vê những gì mà người 
phụ nữ và nam giới có khả năng làm và loại hoạt động họ có thê làm. Định kiên 
giới là nhận thức, thái độ đánh giá thiên lệch vê đặc điêm vị trí, vai trò, năng lực 


của phụ nữ và nam giới 


2. Bình đăng giới 
Bình đăng giới là sự bình đăng về cơ hội, vê quyền lợi, và cách đôi xử cho 


nam giới và phụ nữ ở tất cả các độ tuôi, trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sông. 

Theo từ điển tiếng Việt: "Bình đắng thể hiện sự ngang bằng". Bình đẳng có 
thê được chia ra hai loại: Bình đăng thực tế là sự bình đẳng thể hiện thông qua các 
sự kiện thực tế như được hưởng như nhau về các quyền lợi vật chất, lợi ích và việc 
làm. Bình đăng pháp lý là mọi công dân có quyền và nghĩa vụ như nhau trước 
pháp luật. 

Bình đăng giới có các đặc điểm: 

- Tình ngang quyên: Đề đạt được bình đẳng giới, phụ nữ phải được tạo 
điều kiện và cơ hội ngang bằng nam giới trong mọi lĩnh vực của đời sống chính 
trị, kinh tế-xã hội và gia đình. 

- Tỉnh ưu đãi: Do đặc điểm sinh học và truyền thống của phụ nữ là khác 
biệt so với nam giới, do đó để đạt được bình đăng giới cần có đối sử ưu đãi, 
khuyến khích đặc biệt đối với phụ nữ. 

- Tính linh hoạt: Sự đối sử ưu đãi đối với phụ nữ cần linh hoạt, mèền đẻo 
phủ hợp với từng hoàn cảnh lịch sử cụ thể không mang tính bắt biến. 

- Tính phân loại: Bình đăng giới không chỉ được xem xét vị thế giữa phụ 
nữ và nam giới trong xã hội mà còn được nhìn nhận giữa các tầng lớp phụ nữ 
thuộc các thành phần xã hội và vùng lãnh thổ khác nhau trong phạm vi quốc gia 
và thế giới. 

Phán tích giới: Là quá trình đánh giá tác động khác nhau của các chính 
sách, chương trình, dự án và luật pháp hiện hành hay đang được đề xuất đói với 
phụ nữ và nam giới. Việc phân tích giới ghi nhận rằng: thực tế đời sống của phụ 
nữ và nam giới hoàn toàn khác nhau, và rằng cơ hội bình đẳng không nhất thiết 
là sẽ mang lại các kết quả bình đảng 


28 


Phân biệt đối xử trên cơ sở giới ( Gender- based discrimination): Phân 
biệt đối xử trên cơ sở giới là việc một người bị phân biệt đối xử dựa trên cơ sở 
giới tính của người đấy chứ không phải vì các hành vi hay phẩm chất của ngươi 
đó. Phân biệt đối xử trên cơ sở giới là việc hạn chế, loại trừ, không chấp nhận, 
hoặc không coi trọng vai trò, vị trí của phụ nữ và nam giới , gây Bình đăng giữa 
phụ nữ và nam giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình 

Công bằng giới : Là sự đỗi xử hợp lý đối với cả phụ nữ và nam giới dựa trên 
sự khác biệt của phụ nữ và nam giới , để đảm bảo phụ nữ và nam giới đều được 
tham gia và hưởng lợi như nhau . Công băng giới nghĩa là phụ nữ và nam giới 
đều có cơ hội công bằng không chỉ trong điểm xuất phát mà còn trong hưởng thụ 


kết quả. Công bằng chỉ sự bình đẳng của kết quả đầu ra. 


3. GIỚI VÀ PHÁT TRIÊN 
"Giới và phát triển" chú ý đến các quan hệ giới, tức là tác động qua lại 
giữa hai nhóm phụ nữ và nam giới mà không đặt phụ nữ thành một nhóm tách 
biệt. "Giới và phát triển" chú ý nhấn mạnh đến mô hình phát triển vì lợi ích 
của cả hai giới, vì mục tiêu công bằng xã hội và phát triển bền vững. Từ "phụ 
nữ trong phát triển" đến "giới và phát triển" là một chặng đường đổi mới 
không chỉ đối với các chính sách về phát triển mà còn là sự đổi mới về quan 


niệm nghiên cứu quan hệ nam nữ. 


4. BÌNH ĐĂNG GIỚI TRONG MỖI QUAN HỆ VỚI DÂN SỐ 
Ngày nay tuy đã có những thay đổi quan trọng về vai trò và địa vị của phụ nữ, 
song điều này vẫn cha phổ biến. Theo đánh giá của Liên hợp quốc trong báo 
cáo phát triển con người năm 1999 thì sự mắt bình đắng giữa nam và nữ còn 
tồn tại khắp mọi nơi trên thế giới. Dân số và bình đẳng giới có sự tác động qua 
lại lẫn nhau trong sự tác động qua lại của nhiều nhân tố khác như: kinh tế, 
giáo dục, y tế, môi trường... Như vậy, dân số cũng là một trong các yêu tố ảnh 
hưởng tới quá trình đấu tranh cho bình đẳng giới. Ngược lại thay đổi về sự 


bình đăng giới sẽ có ảnh hưởng tới dân sô. 


29 


4.1. Ảnh hưởng của gia tăng quá nhanh dân số đối với bình đẳng giới 

- Tốc độ tăng dán số ảnh hưởng đến việc thực hiện bình đẳng nam nữ: 

Nét đặc trưng trong mối quan hệ giữa phát triển dân số và bình đẳng giới 
trong xã hội ngày nay là sự tăng dân số quá nhanh dẫn đến hậu quả xấu cho 
việc thực hiện bình đăng giới. Ngược lại, một xã hội mà bình đắng giới đạt 
đến trình độ tương đối cao thì tốc độ tăng dân số chậm. Thật vậy, trong phạm 
VI quốc gia, tốc độ dân số nhanh, đầu tư của Nhà nước cho giáo dục ít do đó 
hệ thống giáo dục kém phắt triển. Phụ nữ có ít cơ hội được học tập và nâng 
cao trình độ. Vì vậy họ thường phải làm việc sớm và làm các công việc không 
có trình độ chuyên môn. Trong những nước nảy, phụ nữ thường lấy chồng 
sớm và sinh nhiều con. Chính vì những lý do đó, ở những quốc gia kém phát 
triển, tốc độ tăng dân số cao thì địa vị phụ nữ thường thấp kém nhiều so với 
nam gIới. 

Tóm lại, tăng dân số nhanh, nền kinh tế thấp kém đã hạn chế quá trình thực 


hiện bằng đẳng nam nữ. 
- Sự phân bố địa lý dân cư cũng ảnh hưởng đến thực hiện bình đẳng nam nữ: 


Ở thành thị ở những vùng dân cư đông đúc, giáo dục có điều kiện phát triển 
hơn những vùng dân cư thưa thớt. Hơn nữa, những vùng đông dân cư và thành 
thị thường có điều kiện phát triển kinh tế. Do vậy, phụ nữ cũng có cơ hội học 
tập, tìm việc làm có thu nhập cao, có cơ hội tiếp cận thông tin về KHHGĐ 
nhiều hơn phụ nữ ở các vùng dân cư thưa thớt, kinh tế kém phát triển. Chính 
vì vậy, ở thành thị và những nơi kinh tế phát triển, địa vị của phụ nữ được 


nâng cao hơn những vùng kinh tế kém phát triển, dân cư thưa thớt. 


4.2. Ảnh hưởng của bình đẳng giới với phát triển dân số 
- Bình đẳng giới với mức sinh: 
Số con sinh ra của mỗi gia đình là do từng cặp vợ chồng quyết định, nhưng 
đồng thời cũng là vấn đề mà cả xã hội quan tâm. Nhưng cho đến nay, vai trò 
và trách nhiệm của nam giới trong vấn đề này chưa được quan tâm đúng mức. 
Việc sinh đẻ vẫn được coi là của riêng phụ nữ, ngay cả các công trình nghiên 


30 


cứu về mức sinh cũng chưa quan tâm đúng mức ảnh hưởng của nam giới đên 
mức sinh. Khi có sự bình đăng nam nữ thì người chông không áp đặt cho vợ 
mình phải sinh đủ sô con mà anh ta mong muôn. Họ phải bàn bạc với vợ về sô 


con sinh ra, thời điểm sinh con và cùng chia sẻ gánh nặng nuôi dạy con cái. 
- Bình đẳng giới với KHHGŒĐ và SKSS: 


KHHỚPĐ và chăm sóc SKSS không phải là vân đê riêng của phụ nữ, mà là vân 
đê chung của nam và nữ. Bởi vì cả nam và nữ đêu có quyên được làm cha mẹ, 
quyên có bạn đời và lựa chọn cho mình sô con và thời điêm sinh con, có cuộc 


sông gia đình hạnh phúc. 


Tuy nhiên cho đến nay, ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam đã 
lãng quên trách nhiệm của nam giới trong việc thực hiện KHHỚĐ. Thái độ 
chia sẻ của nam giới về KHHGĐ và chăm sóc SKSS” thê hiện sự tôn trọng 
quyền của phụ nữ trong quá trình lựa chọn các biện pháp tránh thai và phòng 
ngừa các bệnh lây qua đường tình dục. Chính điều đó thể hiện rõ nhất sự bình 
đăng giới trong lĩnh vực dân số. Nói một cách khác, ở đâu có sự bình đẳng 
giới thì ở đó năm giới sẵn sảng chia sẻ với vợ mình về việc thực hiện các biện 
pháp tránh thai và chăm sóc SKSS. 

- Bình đẳng giới với việc giảm mức chết: 

Thông thường mức chết của nam giới cao hơn nữ giới. Những nơi kém phát 
triển, có sự bất bình đắng nam nữ thì nữ giới có mức chết cao hơn. ở những 
nước nghèo, mức chết trẻ em dưới 5 tuổi và mức chết phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ 
thường cao. Các nghiên cứu về sự khác biệt mức chết theo giới tỉnh ở Châu Á 
đã chỉ rõ: "Trong các nước có mức chết trẻ em thấp như: Singapor, Nhật và 
Hồng Kông thì tỷ suất chết trẻ em dưới 5 tuổi ở bé trai cao hơn ở bé gái. Ngư- 
ợc lại ở những nước có tỷ suất chết trẻ em dưới 5 tuổi cao như Pakistan và Ấn 


Độ thì tỷ suất chết trẻ em dưới 5 tuổi ở bé gái cao hơn bé trai". 


? Sức khỏe sinh sản 


3l 


Tóm lại, bình đẳng giới là điều kiện rất cần thiết để phụ nữ có thể cùng nam 
giới trở thành người chỉ thực sự của quá trình dân số KHHGĐ và chăm sóc 
sức khỏe sinh sản. Để có được sự bình đăng nam nữ trong KHHGĐ và chăm 
sóc SKSS, một trong những vấn đề cần giải quyết là phải nâng cao nhận thức 
của cả nam và nữ thông qua giáo dục, bao gồm cả giáo dục văn hóa, giáo dục 
giới tính, giáo dục đời sống gia đình. 

H. Dân số và an ninh xã hội 

1.1. Khái niệm về an sinh xã hội 

Ở Việt Nam, thuật ngữ “An sinh xã hội” được xuất hiện vào những năm 70 
trong một số cuốn sách nghiên cứu về pháp luật của mọt số học giả Sài Gòn. Sau 
năm 1975, thuật ngữ này được dùng nhiều hơn và đặc biệt là từ những năm 1995 
trở lại đây nó được dùng rộng rãi hơn. 

Tuy vậy, từ tiếng Anh (Social Security) mỗi người lại sử dụng thành những 
từ khác nhau (mặc dù nội dung đều hiểu như nhau), do đó ta thấy xuất hiện các 
thuật ngữ: “an sinh xã hội”, “an toàn xã hội”, “an ninh xã hội”, “bảo đảm xã 
hội”... Tuy nhiên, dùng các cụm từ “an toàn xã hội” hoặc “an ninh xã hội” sẽ sát 
nghĩa hơn, nhưng vì dùng các thuật ngữ này ở nước ta dễ hiểu sang các lĩnh vực 
khác, ví như: trật tự an toàn xã hội, trật tự an ninh quốc gia...Do vậy, thuật ngữ 
“an sinh xã hội” đã được sử dụng. 

Như vậy, có thể hiểu là an sinh xã hội bao quát một phạm vi rất rộng lớn 
và có tác động đến rất nhiều người. An sinh xã hội có thể ảnh hưởng đến cả khi 
một con người cụ thể chưa sinh ra và có thể cả khi người đó mắt đi. Nó cũng ảnh 


hưởng đên cuộc sông hàng ngày của mọi người. 


1.2. Tác dụng của an sinh xã hội 
- Chăm sóc về y tế - là việc phải cung cấp những trợ giúp cho người được 


bảo vệ khi tình trạng của họ cần đến sự chăm sóc V tế có tính chất phòng bệnh 
hoặc chữa bệnh. Các trường hợp bảo vệ phải bao gồm mọi tình trạng đau ốm vì 
bất kỳ nguyên nhân nảo và cả trong các trường hợp thai nghén, sinh đẻ và các 


hậu quả tiếp theo. 


32 


- Trợ cấp ốm đau: là việc bảo đảm tự cung cấp cho những người được bảo 
vệ khoản trợ cấp do mất khả năng lao động do ốm đau gây ra và dẫn đến gián 
đoạn thu nhập. 

- Trợ cấp thất nghiệp: dành cho những người được bảo vệ nhận một khoản 
trợ cấp khi mất việc làm không “tự nguyện”. Trường hợp bảo vệ phải bao gồm 
tình trạng gián đoạn thu nhập và xảy ra do không thể có được một công việc phù 
hợp trong khi người được bảo vệ có khả năng làm việc và sẵn sàng làm việc. 


- Trợ cấp tuôi giả: để đảm bảo cho những người được bảo vệ trong tình 


trạng họ có thời gian sống lâu hơn một độ tuôi quy định. 

- Trợ cấp trong trường hợp tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp: theo 
ILO, trường hợp được bảo vệ trong chế độ này phải bao gồm những trường hợp 
nếu do các tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp gây ra: đau ốm, mất khả năng 
lao động dẫn đến gián đoạn thu nhập, mắt hoàn toàn khả năng thu nhập hoặc một 
phần khả năng thu nhập, mất nguồn thu nhập do người trụ cột trong gia đình 
chết... 

- Trợ cấp gia đình (phụ cấp gia đình): theo đó các trường hợp được bảo vệ 
là những người làm công ăn lương hay những loại được quy định trong dân số 
hoạt động được bảo vệ về những gánh nặng về con cái. 

- Trợ cấp thai sản: áp dụng trong các trường hợp được bảo vệ gồm thai 
nghén, sinh đẻ và những hậu quả kéo theo đó dẫn đến sự gián đoạn về thu nhập 
gây khó khăn cho đối tượng... 

- Trợ cấp tàn tật: được thực hiện trong những trường hợp bản thân đối 
tượng cần được bảo vệ không có khả năng tiễn hành một hoạt động có thu nhập ở 
một mức độ nhất định khi mà tình trạng đó có nguy cơ trở thành thường xuyên 
hoặc kéo dài sau khi đã ngừng thực hiện các khoản trợ cấp về ốm đau. 

- Trợ cấp tiền tuất: được thực hiện trong khi những người thân thích (vợ, 


con cái) mắt phương tiện sinh sống do người trụ cột trong gia đình chết. 


1.3. Thực trạng an sinh xã hội ở Việt Nam 
“Hệ thống các chính sách về an sinh xã hội” của Việt Nam hiện tại gồm 


khá nhiều “mảng” vấn đề. Có thể chia thành 3 nhóm sau đây: 


33 


- Nhóm các chế độ về Bảo hiểm xã hội gồm: bảo hiểm xã hội bắt buộc và 
bảo hiểm xã hội tự nguyện quan niệm trên nguyên tắc có đóng thì có hưởng và 
cùng chia sẻ rủi ro. Đối tượng tham gia là những người lao động theo quy định, 
các mức đóng góp tạo nên một quỹ chung. Các thành viên được hưởng chế độ khi 
họ gặp phải các sự cố và đủ điều kiện để hưởng. Mọi chi phí cho các chế độ được 
chỉ trả bởi nguồn quỹ chung. 

- Nhóm các chế độ về trợ cấp xã hội bao gồm: các chế độ cứu trợ xã hội 
cho những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do gặp phải những rủi ro 
trong cuộc sống. Nguồn chỉ trả cho các chế độ trợ cấp xã hội được lấy từ ngân 
sách Nhà nước. 

- Nhóm các chương trình xã hội khác bao gồm: chương trình xoá đói giảm 
nghèo, chương trình y tế (phòng, chữa bệnh, y tế cộng đồng...) và gồm cả các 
loại quỹ tiết kiệm và các loại bảo hiểm khác. 

Cùng với bảo hiểm xã hội, trợ giúp xã hội hệ thống các chương trình kinh 
tế - xã hội ngắn hạn và dài hạn cần được triỀn khai một cách đa dạng. Sự phong 
phú đa dạng của các chương trình sẽ là một sự bố sung quan trọng cho hai nhóm 
bảo hiểm xã hội và trợ giúp xã hội phát huy tác dụng che chắn cho các đối tượng 


được thụ hưởng các chê độ. 


HI. DẦN SỞ VÀ CHÁT LƯỢNG CUỘC SÓNG 
1. Khái niệm và các chỉ số của chất lượng cuộc sống 
1.1. Khái niệm chất lượng cuộc sống 

Chất lượng cuộc sống là điều kiện sống được cung cấp đầy đủ nhà ở, giáo 
dục, dịch vụ y tẾ, lương thực, vui chơi, giải trí... cho nhu cầu của con nĐØƯỜi. 
Điều kiện này làm cho con người dễ dàng đạt được sự hạnh phúc, an toàn gia 
đình, khoẻ mạnh về thể chất và tinh thần. 

Một trong những thuộc tính cơ bản thể hiện mối quan hệ hài hòa giữa con 
người và thiên nhiên trong sinh quyển là chất lượng cuộc sống của từng con 
người, từng cộng đồng cũng như của một xã hội. Chất lượng cuộc sông được biểu 


thị qua công thức: 


34 


S=R/P 
Trong đó: 
S: Chất lượng cuộc sống 
R: Tổng số nguồn lợi, tài nguyên thiên nhiên cộng với các 
nhân tố xã hội, kinh tế... 
P: Số người 
Qua mô hình trên, chúng ta thấy chất lượng cuộc sống phụ thuộc vào tổng 
thể các nhân tố tự nhiên và xã hội, đặc biệt nó tỉ lệ nghịch với số dân. 
1.2. Các chỉ số của chất lượng cuộc sống 
Chất lượng cuộc sống là một khái niệm phức tạp, việc xác định các chỉ sỐ 
hay các chuẩn mực sống của con người cũng rất khác nhaủơ mỗi quốc gia. Có thể 
chia các chỉ số chất lượng cuộc sống thành 2 nhóm cơ bản: 
- Nhóm chỉ số về tinh thần: giáo dục, sức khoẻ và các dịch vụ y tế, việc 
làm và điều kiện làm việc, an toàn xã hội, vui chơi, giải trí... 


- Nhóm chỉ sô vê vật chât: dinh dưỡng, nước uông, nhà ở... 


1.3. Môi quan hệ giữa dân số và chát lượng cuộc sông. 
GI1ữa gia tăng dân sô và chât lượng cuộc sông có môi liên quan với nhau 


rất chặt chẽ: Dân số phát triển hợp lý thì chất lượng cuộc sống được bảo đảm và 
nâng cao, nhưng nếu dân số tăng quá nhanh thì sẽ gây sức ép đối với chất lượng 
cuộc sống, gây ra những tác động tiêu cực tới chất lượng cuộc sống và dẫn tới 
vòng luân quân của sự đói nghèo, thất nghiệp. 

Không ai phủ nhận một thực tế, chất lượng dân số và chất lượng cuộc sống 
của người Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây có những bước tiễn đáng kẻ, 
trong đó bắt đầu bằng việc chăm sóc sức khoẻ sinh sản được Đảng, nhà nước ta 
đặc biệt quan tâm đầu tư, chăm lo. Điều kiện sống của người dân từng bước cải 
thiện, bây giờ con người không chỉ đủ ăn mà còn được ăn ngon, mặc đẹp, được 
thụ hưởng những giá trị tinh thần phong phú, hấp dẫn: vui chơi, giải trí...phù hợp 
với nhu cầu của từng lứa tuổi. Công tác dân số- kế hoạch hoá gia đình được 


Đảng, Nhà nước xác định là một bộ phận quan trọng trong chiến lựoc phát triển 


35 


kinh tê- xã hội, là yêu tô cơ bản đê nâng cao chât lượng cuộc sông của con người. 
Dân sô vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triên nhăm ôn định quy mô, 


cơ câu, phân bô và nâng cao chât lượng dân sô. 


TỰ LƯỢNG GIÁ 
1. Khái niệm về giới tính, giới và bình đắng giới? 
2.Trình bày các ảnh hưởng của bình đẳng giới trong mối quan hệ với dân số ? 
3. Khái niệm về an sinh xã hội và thực trạng an sinh xã hội ở Việt Nam? 


4. Khái niệm và các chỉ sô vê chât lượng cuộc sông? 


Bài 6. DÂN SÓ VỚI MÔI TRƯỜNG 


Mục tiêu: 

1. Hiểu và trình bày được nguyên lý sự tác động của dân số đến tài nguyên 
và môi trường. 

2. Phán tích được tài nguyên nước ta đang bị cạn kiệt do tác động của các 
quá trình dân số. 

3. Trình bày được môi trường bị suy thoái và ngày càng ô nhiễm nặng nê 
do tác động của các quá trình dân số. 

4. Mô tả được giải pháp để giải quyết tốt mỗi quan hệ Dân số - Môi trường. 


Nội dung 


1. DÂN SÓ VÀ TÀI NGUYÊN 


1.1. Nguyên lý sự tác động của dân số đến tài nguyên 
1.1.1. Khái niệm về tài nguyên 


36 


Theo nghĩa rộng tài nguyên bao gôm tât cả các nguôn nguyên liệu, năng 
lượng, thông tin có trên mặt đât và trong không gian vũ trụ có liên quan mà 


con người có thể sử dụng phục vụ cuộc sống và sự phát triển của mình. 
Tài nguyên có thê được phân loại như sau: 

- Theo bản chất có thể phân thành: 
+ Tài nguyên thiên nhiên: là các loại tài nguyên do thiên nhiên tạo ra, ban tặng 
cho con người, tồn tại ngoài ý muốn con người. 
+ Tài nguyên nhân văn: là tài nguyên do chính con người tạo ra: con người, 
sức lao động, các loại sản phẩm xã hội do con người tạo ra như chế độ chính 
trị, văn hoá, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật... 

- Theo mục đích sử dụng có thể phân thành: 

+ Tài nguyên trong lòng đất. 

+ Tài nguyên sinh vật, khí hậu, đất đai, nước. 

+ Tài nguyên năng lượng: mặt trời, gió, thuỷ triều. 

- Theo đặc tính hoá học: Tài nguyên hữu cơ và tài nguyên vô cơ. 

- Theo khả năng tái tạo có thể phân thành: 
+ Tài nguyên tái tạo được: là những tài nguyên có thể tự duy trì hoặc tự bổ 
sung một cách liên tục nếu được quản lý một cách khôn ngoan (Jorgensen S.E 
1981). Năng lượng mặt trời, nước và gió, tài nguyên sinh học đất và rừng là 
những tài nguyên tái tạo được. 
+ Tài nguyên không tái tạo được: tồn tại một cách hữu hạn, sẽ mất đi hoặc 
hoàn toàn bị biến đổi không còn giữ được tính chất ban đầu sau quá trình sử 
dụng. Các loại khoáng sản, nhiên liệu khoáng, không còn giữ được tính chất 
ban đầu sau quá trình sử dụng. Các loại khoáng sản, nhiên liệu khoáng, các 
thông tin di truyền... bị mai một đi không giữ được cho đời sau là tài nguyên 


không tái tạo được. 


Sử 


1.1.2. Nguyên lý sự tác động của dân số đến tài nguyên 

Các hoạt động của con người biến tài nguyên thiên nhiên thành các vật phẩm 
tiêu dùng phụ vụ cho cuộc sông và sự tổn tại của mình, có nghĩa là chỉ làm thay 
đổi khả năng dùng được ngay của vật chất chứ không làm ảnh hưởng đến tông 
khối lượng của vật chất. Do vậy một loại tài nguyên nào đó được coi là cạn kiệt 
nếu nó rơi vào một trong các tình trạng sau: 

- Tài nguyên đó đã bị kết tỉnh hoàn toàn trong sản phẩm xã hội, nó không 
còn có thê khai thác được từ môi trường tự nhiên. Nguồn duy nhất có thể khai 
thác được là sử dụng lại từ phế phẩm, phế liệu hiện có. 

- Tài nguyên ấy còn trong tự nhiên, nhưng việc chi phí để khai thác chúng 
còn lớn hơn chi phí thu gom từ các sản phẩm xã hội. 

-_ Nhiên liệu không tham gia vào sản phẩm, nó bị đốt cháy, biến thành nhiệt 
năng, tan vào khoảng không vũ trụ không thể thu hồi được, trữ lượng của nó 
giảm nhanh. 

- Những tài nguyên mà bình quân trên đầu người bị giảm đi theo thời gian 
như đất, rừng, thủy sản v.v... được coi là bị cạn kiệt 

Quy mô dân số gia tăng sẽ dần đến nhu cầu sản xuất và tiêu dùng tăng lên 
làm cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường. 
Các nước có quy mô dân số lớn sẽ gây thêm sức ép đối với khai thác đất 
đai và môi trường tự nhiên. Có thể dùng công thức dưới đây đề minh hoạ. 
Q=PxA 
Trong đó: 
Q: Quy mô khai thác tài nguyên. 
P: Quy mô dân số. 
A: Bình quân tài nguyên sử dụng theo đầu người 
Như vậy, quy mô sử dụng tài nguyên tỷ lệ thuận với quy mô dân số, mức 


độ tài nguyên sử dụng theo đầu người. 


1.2. Tài nguyên nước ta đang bị can kiệt do tác động của các quá trình dân số. 
2.2.1. Tài nguyên đất đang bị cạn kiệt và suy thoái 


Thoái hoá đất đang là xu thế phổ biến đối với nhiều vùng rộng lớn ở Việt 


38 


Nam, đặc biệt là vùng núi và trung du, nơi tập trung hơn 3/ 4 quĩ đất. Các loại 
hình thoái hoá đất chủ yếu là xói mòn, rửa trôi, đất có độ phì nhiêu thấp và mất 
cân bằng dinh dưỡng, đất chua hoá, mặn hoá, phèn hoá, bạc màu, khô hạn và sa 
mạc hoá, ngập úng, lũ quét, đất trượt và sạt lở, bị ô nhiễm. 


Bảng 4.1: Diện tích đất bị thoái hoá nghiêm trọng ở Việt Nam 


(Triệu ha) 
Các loại đất Diện tích (triệu ha) 
- Đất bị xói mòn, rửa trôi mạnh, chua nhiêu 16,7 
- Đất có độ phì nhiêu thấp, tâng đất mỏng 9,0 
- Đất khô hạn 3,0 
- Đất bị phèn hoá, mặn hoá mạnh 1,9 
- Đất bị ngập nước thường xuyên 1,9 


Nguồn: Cục Môi trường Việt Nam 
Những nguyên nhân chủ yếu gây thoái hoá đất và giảm diện tích đất sản 
xuất nông nghiệp là do dân số tăng, nhu cầu về đất để xây dựng đường xá giao 
thông, nhà ở, các khu công nghiệp, và quá trình đô thị hóa diễn ra ồ ạt và thiếu 


qui hoạch quản lí... Mặt khác do biến đổi khí hậu toàn cầu cũng gây thoái hóa đất. 


2.2.2. Tài nguyên rừng ngày càng bị thu hẹp 

Rừng ở Việt Nam có đặc trưng cơ bản là rừng nhiệt đới, rất phong phú 
chủng loại động thực vật, giá trị sinh khối và đa dạng sinh học cao. Song tài 
nguyên rừng của nước ta bị suy giảm nghiêm trọng. 


Bảng 4.2: Biễn động diện tích rừng ở Việt Nam (đơn vị: nghìn ha) 


Chỉ số 1943 1976 1980 1965 1990 1995 2005 

Đắt có rừng 14.290,0 11.1693 | 10.6083 | 9.891,9| 9.175,6 | 9.300,21 12.418,5 
Độ che phủ (%) 43,0 33,7 32,0 29.8 21, / 20x) 38,0 
Rừng tự nhiên 10.076,7| 10.186, 9.3083 8.430/7| §.2525|  9.529,4 
Rừng trồng 92,6 422.3 583,6 74491 1/04/7| 2.889j1 
DT rừng BQ/người 0.64 0.23 0,20 0,16 0,14 0,13 0,15 


Nguôn: Viện điễu tra qui hoạch rừng, Niên giám thống kê 2005 


39 


Sự thu hẹp quá mức tỉ lệ che phủ rừng sẽ không đảm bảo độ bền vững của 
môi trường tự nhiên, làm suy giảm tính đa dạng sinh học, dẫn đến cạn kiệt hoặc 
tuyệt chủng các loài quí hiếm, chất lượng rừng suy giảm. Theo thống kê sơ bộ, 
trong bốn thập kỉ qua, trên phạm vi cả nước đã có 200 loài chim, 120 loài thú bị 
tuyệt chủng, 68 loài thú có nguy cơ bị diệt vong, 97 loại bị tổn thương, 71 loài bị 
đe doạ được ghi vào trong sách đỏ của Việt Nam. Nhiều loài thực vật quí hiếm 
đang có nguy cơ bị tiêu diệt như nhóm gỗ quí (lát hoa, câm lai, gụ mật, gụ lai, 
mun...), nhóm được liệu quí (tam thất, sâm ngọc linh, sa nhân...). 

2.2.3. Tài nguyên nước ngày càng khan hiếm 

Do năm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa với lượng mưa lớn, có hệ 
thống sông ngòi, kênh rạch, ao hồ chẳng chịt, vì vậy nước ta có nguồn nước mặt 
và nước ngầm tương đối dồi dào. 


BẢNG 4.3: TÀI NGUYÊN NƯỚC Ở VIỆT NAM 


Nguồn nước mặt Nước ngâm Nước khoảng 


- Tông lượng trung bình năm: 835 | - Trữ lượng tiêm năng 60 


tỉ m” (riêng lưu vực sông Hồng và | tỉ m'/ năm 350 nguồn 
Mêcông chiếm 75%) 
- Lượng nước tạo ra trong lãnh thổ |- Trữ lượng được khai 
225 tỉ mÌ năm thác mới có 3 - 4 tỉ m/ 
năm 


Nguồn: Bộ tài nguyên môi trường và WB 

Ở nước ta, mức đảm bảo nước trung bình cho một người trong l năm từ 
12.800 m”/người vào năm 1990, giảm còn 10.900 m”/người vào năm 2000 và có 
khả năng chỉ còn khoảng 8500 m/người vào năm 2020. Tuy mức bảo đảm nước 
hiện nay của nước ta cao hơn 2,7 lần so với Châu Á (3970 m”/người) và 1,4 lần 
so với thế giới (7650 m”/người), nhưng nguồn nước lại không phân bố đều giữa 
các vùng. Mức đảm bảo nước hiện nay của một số hệ thống sông ngòi khá nhỏ, ví 
dụ hệ thống sông Hồng,Thái bình, Mã chỉ đạt 5000 mỶ người, trong khi hệ thống 
sông Đồng Nai chỉ đạt 2980m”/người. Theo Hội Nước Quốc tế ( IWRA ): "Nước 
nào có mức bảo đảm nước cho l người trong 1 năm dưới 4000 m người thì 


40 


nước đó thuộc loại thiểu nước, và nếu nhỏ hơn 2000 m người thì thuộc loại 
hiểm nước". Theo tiêu chí này nếu xét chung cho cả nước thì nước ta không 
thuộc loại thiếu nước, nhưng một SỐ vùng và lưu vực sông hiện nay thuộc loại 
thiếu nước như vung ven biển Ninh Thuận- Bình Thuận, hạ lưu sông Đồng Nai 
2.2.4. Tài nguyên khoáng sản đang bị cạn kiệt 

Các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản đang làm thay đổi địa hình, 
suy giảm lớp phủ thực vật, gây sụt lún ở nhiều nơi, thậm chí làm cạn kiệt dòng 
chảy mặt, suy giảm mức nước ngầm, gây nhiễm bân không khí, ảnh hưởng đến 
khí hậu và cảnh quan trong vùng. Riêng mỏ than Quảng Ninh, hàng năm đồ ra 
biển và các vùng lân cận khoảng 10 triệu mỶ đất đá gây ảnh hưởng tiêu cực đến 
môi trường. Việc khai thác khoáng sản kim loại màu quí hiếm đã tạo ra những hồ 
sâu và bãi thải lớn, tôn thất kim loại, phân tán trong không khí, nước, đã gây ô 
nhiễm môi trường và nhiễm độc hệ sinh thái. Việc khai thác dầu khí đã làm 
nhiễm bắn một số vùng ven thêm lục địa. 
2.2.5. Tài nguyên biển ngày một suy giảm 

Nước ta có 3.260 km đường bờ biển, bao bọc toản bộ phía Đông và Nam 
của đất nước. Vùng đặc quyên kinh tế biển của nước ta rộng khoảng 10 triệu km, 
gấp 3 lần lãnh thổ trên đất liền. Vùng ven biển bao gồm 2§ tỉnh, thành phố với 
trên 53% tổng dân số cả nước (trên 42 triệu người), khoảng 50% đô thị lớn và 
quan trọng. Hàng năm, vùng ven biên đã tạo ra trên 40% GDP và 60% giá trị xuất 
khẩu của cả nước, giải quyết việc làm cho hơn 10 triệu lao động và thu hút gần 
50% vốn đầu tư nước ngoài (chưa kế dầu khí). 

Vùng biển và ven biển Việt Nam có tài nguyên khá phong phú và đa dạng, 
là các nguồn lực cơ bản đề phát triển kinh tế, cụ thể là: 

- Dầu khí: tổng trữ lượng dầu khí tại vùng biển là 10 tỉ tắn qui đổi, trữ lượng 
khai thác hơn 2 tỉ tấn. Trữ lượng khí thiên nhiên dự báo là 1.000 tỉ mỉ. 

- Nguồn lợi thuỷ sản nước ta phong phú, trữ lượng ước tính khoảng 4.2 triệu 
tấn, hàng năm có thể khai thác được khoảng TI,6-l,7 triệu tấn cá, 30 ngàn tấn tôm, 
50 tấn mực và hàng trăm ngàn tấn đặc sản khác. Song nguồn lợi hải sản ở các khu 


vực gần bờ đã và đang bị giảm sút nghiêm trọng. 


41 


- Vùng biển và ven biển Việt Nam còn có tiềm năng rất lớn đề phát triển cảng, 
vận tải biển và dịch vụ hàng hải, du lịch biển. Tuy nhiên, tại một số vùng biển 
và ven biên nước ta đang đối mặt với những thách thức to lớn, đó là kĩ thuật- 
công nghệ khai thác biển và ven biển còn lạc hậu, năng suất và chất lượng 
thấp, cơ sở hạ tầng còn thấp kém, tỉ lệ gia tăng dân số còn cao (nhất là vùng 
ven biên), tỉ lệ lao động thiếu việc làm còn nhiều, đói nghèo gay gắt, nguồn tài 


nguyên khan hiếm và đang cạn kiệt. 


2. DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG 
2.1. Nguyên lý sự tác động của dân số đến môi trường 
2.1.1. Khái niệm về môi trường 

Môi trường là toàn bộ các hệ thống tự nhiên và các hệ thống do con người 
tạo ra và ở xung quanh con người, trong đó con người đã sinh sống và bằng lao 
động đã khai thác những tài nguyên thiên nhiên hoặc nhân tạo cho phép thoả mãn 
nhu cầu của mình (UNESCO, 1981). Trong đó chia ra. 

- Môi trường tự nhiên: Là toàn bộ các hoạt động và đỗi tượng có sẵn trong 
tự nhiên như: đất, nước, không khí, thế giới sinh vật... Trong trạng thái tự nhiên 
của nó. Các yếu tố của môi trường tự nhiên thường xuyên tác động qua lại lẫn 
nhau và trải qua hàng triệu năm đã hình thành sự cân bằng tự nhiên. Sự biến đổi 
thường xuyên liên tục vượt quá khả năng phục hồi của những cân bằng đó gây 
nên tác hại cho sự phát triển bền vững. 

- Môi trường kỹ thuật: Là môi trường do bản thân con người tự tạo nên 
như: điểm dân cư, nhà ở, công trình xây dựng, hệ thống kỹ thuật, trạm điện, công 
thoát nước, đường giao thông... Tạo nên môi trường kỹ thuật là đặc trưng cơ bản 
gắn liền với sự phát triển của xã hội loài người. 

- Môi trường xã hội: Là môi trường được hình thành trong các quan hệ xã 
hội và thông qua phẩm chất, tư cách, hành vi cư xử của con người dưới hình thức 
giao tiếp xã hội khác nhau. Đặc điểm tính chất của quan hệ sản xuất quyết định 


đặc điêm, tính chât của môi trường xã hội. 


42 


2.1.2. Nguyên lý sự tác động của dân số đến môi trường 

Con người muốn tồn tại buộc phải khai thác tài nguyên thiên nhiên, biến 
chúng thành các vật phẩm tiêu dùng hàng ngày. Trong quá trình sản xuất, khai 
thác, chế biến, ngoài phần dùng được, còn một phần không dùng được, được thải 
vào môi trường gây nên ô nhiễm môi trường. Đương nhiên là số dân càng nhiều 
thì quy mô sản xuất càng lớn. Hậu quả tất yếu là tài nguyên cạn kiệt nhanh và 
chất thải độc hại của quá trình sản xuất ngày càng lớn. 

Môi trường tự nhiên tồn tại và phát triển theo các quy luật khách quan của 
tự nhiên. Con người cần am hiểu các quy luật này để tác động vào môi trường tự 
nhiên một cách có ý thức và có cơ sở khoa học nhằm thực hiện được tính thống 
nhất biện chứng giữa sử dụng và bảo vệ tự nhiên đảm bảo cho môi trường tự 
nhiên phát triển bền vững. 

Con người tác động lên môi trường chủ yếu qua 3 phương thức sau: 

- Lỗi sống, thu nhập, tổ chức xã hội quyết định mức tiêu thụ. 

- Kỹ thuật được áp dụng quyết định mức độ hoạt động của con người tác 
động phá hoại hoặc bảo vệ môi trường và số lượng chất thải ở bất kỳ mức tiêu 


thụ nào. - Số lượng dân số là hệ số nhân quyết định toàn bộ sự tác động. 


Mức tiêu 
thụ 
Mức Môi 
hoạt động trường 


Sô lượng dân sô Hệ 
sô nhân 


Hình 4.1: Sơ đồ tác động của con người lên môi trường 


43 


Khái quát hoá sự tác động của con người lên môi trường, người ta đưa ra 
phương trình sau: 
I=PxAxT 
Trong đó: 
I: Sự tác động tới môi trường 
P: Quy mô dân số 
A: Mức tiêu thụ của cải và dịch vụ tính theo đầu nĐØƯỜiI. 
T: Công nghệ, tức là số lượng tài nguyên tiêu thụ và sự ô nhiễm tạo 
nên trong quá trình sản xuất và tiêu thụ một đơn vị sản phẩm hoặc 
dịch vụ. 
2.2. Môi trường bị suy thoái và ngày càng ô nhiễm nặng nề do tác động của 


các quá trình dân sô 
2.2.1. Môi trường đất bị ô nhiễm 


Đất bị ô nhiễm bởi các chất thải từ hoạt động nông nghiệp, hoạt động công 
nghiệp, dịch vụ và các chất thải do sinh hoạt của con người và vật nuôi. Các 
tác nhân gây ô nhiễm đất bao gồm tác nhân hóa học, như phân bón, thuốc bảo 
vệ thực vật, chất thải công nghiệp có độ kiềm, hoặc độ axít cao, các kim loại 
nặng.... Các tác nhân sinh học: trực khuẩn lyyy, thương hàn, các loại ký sinh 
trùng, giun, sán v.v.... Các tác nhân vật lý: nhiệt độ, phóng xạ.. .Đầu vào gây 
ô nhiễm đất quá nhiều nhưng đầu ra thì quá ít vì đất không giống như nước và 
không khí, các chất gây ô nhiễm đất tồn lưu lại trong đất, con người muốn 
khử ô nhiễm đất sẽ gặp rất nhiều khó khăn và tốn kém. 

Đất nông nghiệp ngày một mắt dân và bị ô nhiễm: 


Hàng năm trên thế giới có khoảng 70.000 km” đất nông nghiệp bị mắt đi do 
đất hết độ màu mỡ, ngoải ra còn khoảng 200.000 km” đất khác bị giảm năng 
suất. Do bị xói mòn, khoảng 24 tỷ tấn đất bề mặt bị mất đi hàng năm. Người 
ta ước tính trong khoảng thời gian 1965-2010, sản lượng lương thực sẽ giảm 
khoảng 19-29% do hậu quả của các tác động trên. Nguyên nhân dẫn đến tình 
trạng này có nhiều, nhưng ngoài yếu tô gia tăng dân só, thì nhân tố quan trọng 
nhất là tình trạng nghèo khổ. Những người dân sống trong tình trạng không đủ 
41 


dinh dưỡng không thê có điều kiện bảo vệ và hồi phục độ màu mỡ của đất đai. 
Dân số tăng nhanh càng khiến người ta gia tăng mức độ “bóc lột” đất đai làm 
kiệt quệ độ màu mỡ. 

Về tổng thể, sự thoái hóa của đất bởi các nguyên nhân khác nhau làm sản 
lượng hàng năm giảm trung bình 12 triệu tấn lương thực, băng một nửa mức 
gia tăng của sản lượng lương thực hàng năm. Những năm 80, thế giới không 
chỉ chứng kiến sự gia tăng chậm chạp của quỹ đất nông nghiệp mà còn chứng 
kiến trình độ thâm canh kém hơn các năm trước đó do lượng đất được đưa 


thêm vào canh tác ít được sự hỗ trợ của hệ thống thuỷ lợi. 
2.2.2. Ô nhiễm khí quyển và những biến động bất lợi. 


Một phần các khí hiệu ứng nhà kính có thể được sinh ra hoàn toàn do tự nhiên 
nhưng các nghiên cứu khoa học gần đây đã khẳng định trách nhiệm về các 
hoạt động của con người đối với việc tạo ra các khí nhà kính. Lượng khí 
carbon dioxide - chất khí tạo ra một nửa hiệu ứng nhà kính, trên thế giới đã 
tăng từ 2,4 tỷ tấn (1950) lên 6,§ tỷ tấn (1985), tức tỷ lệ gia tăng trung bình 
hàng năm là 3,1% (con số này có thể còn thấp hơn so với thực tế vì chưa tính 
đến lượng bổ sung do những thay đổi trong sử dụng đất, do phá rừng). Trong 
đó, tỷ lệ tăng do dân số thế giới tăng hàng năm là 1,9%, còn 1,2% tăng thêm 
của carbon dioxide là do tăng tiêu dùng bình quân đầu người - nó là kết quả 
của việc sản xuất, tăng sử dụng năng lượng, thay đổi công nghệ. Nếu ta chấp 
nhận cách lý giải này thì việc gia tăng dân số phải chịu trách nhiệm đối với 
2/3 lượng gia tăng của khí dioxide carbon. 

Ô nhiễm không khí là sự có mặt của một số chất lạ hoặc một sự biến đổi quan 
trọng trong thành phần không khí , làm cho không khí không sạch hoặc gây 


ra sự tỏa mùi, có mùi khó chịu, giảm tâm nhìn xa do khói, bụi... 


2.2.3. Ô nhiễm nguồn nước 

Ô mhiễm nguồn nước là tất cả các hiện tượng làm nước bị thay đổi thành 
phần cầu tạo hoặc bị huỷ hoại, không thể sử dụng được cho mọi hoạt động của 
con người và vi sinh vật. Có nhiều nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước 


45 


như các chât thải sinh hoạt, công nghiệp và dịch vụ qua nước, các hoá chât dùng 
trong nông nghiệp, chúng làm nhiêm bân tâng nước mặt và nước ngâm. Các 
nguyên nhân trên đêu liên quan trực tiêp đên qui mô dân sô, qui mô sản xuât và 


nhu câu tiêu dùng của họ 


2.3. Tác động của môi trường đên các qua trình Dân sô 
Các vân đê găn liên với các xu hướng phát triên, suy thoái môi trường, 


tăng trưởng và phân bố đã trở thành mối quan tâm lớn của nhiều quốc gia trên thế 
giới. Việc giải quyết đồng bộ và khân trương các vấn đề này đã trở nên cấp bách. 
Các hệ sinh thái và môi trường chỉ có thể đáp ứng đến một mức nào đó nhu cầu 
khai thác và sử dụng của con người. Khi các ngưỡng này đã đạt tới, các gián đoạn 
trong các động thái của môi trường sinh thái sẽ xảy ra và gây nên các hậu quả bất 
lợi cho cuộc sống của con người. Hơn thế nữa, gia tăng dân số nhanh thường làm 
giảm năng lực của xã hội trong việc tìm kiếm và thay đổi công nghệ cũng như 
thiết kế nhằm đạt tới một môi trường sống tốt hơn. Các tác động tiêu cực đến môi 
trường có thê giảm thiểu bằng cách kết hợp các chiến lược giảm mức gia tăng 
dân số, phân bố hợp lý hơn dân cư, loại trừ, hoặc ít nhất giảm thiểu các xu hướng 
tiêu dùng có hại cho môi trường, áp dụng các công nghệ mới và cơ chế quản lý 
mới. Các chính sách phát triển lành mạnh cần tích hợp các chiến lược đã được 


lựa chọn đê đạt được đông bộ các mục tiêu. 


- Phân bô viện trợ quôc tê cho các chương trình có sự thu hôi vôn cao đê 
giảm nghèo khô và làm lành mạnh môi trường; đáp ứng điêu kiện vệ sinh và 
nước sạch, giảm bớt ô nhiễm không khí trong nhà và đáp ứng các nhu câu cơ bản. 

- Đâu tư vào nghiên cứu và triên khai đê làm giảm xói mòn đât và thoái 
hóa đât, áp dụng phương pháp canh tác trên cơ sở vững bên. 

- Phân bô thêm nguôn vôn cho công tác dân sô - kê hoạch hóa gia đình, 
giáo dục tiêu học và trung học, nhât là đôi với nữ. 

- Giúp các Chính phủ có ý muôn tránh các lệch lạc và sự mât cân đôi kinh 


tê vĩ mô gây tác hại đên môi trường. 


46 


- Cung cấp tài chính đề bảo vệ môi trường thiên nhiên và tính đa dạng sinh học. 


- Đầu tư vào nghiên cứu và triển khai các dạng năng lượng thay thế phi 


carbon để chống lại sự thay đôi khí hậu. 


- Chông lại các sức ép, bảo hộ và đảm bảo các thị trường quôc tê vê hàng 


hóa và dịch vụ, kê cả tài chính và công nghệ được “mở cửa”. 


TỰ LƯỢNG GIÁ 


1. Thế nào là nguyên lý sự tác động của dân số đến tài nguyên và môi 
trường? 

2. Phán tích tài nguyên nước ta đang bị cạn kiệt do tác động của các quả 
trình dân số như thể nào? 

3. Trình bày môi trường bị suy thoái và ngày càng ô nhiễm nặng nề do tác 
động của các quá trình dân sốnhư thế nào? 


4. Hãy mô tả giải pháp để giải quyết tốt mỗi quan hệ Dân số - Môi trường? 


47 


